DACON 


LAM GIAU; 


TRƯỜNG DAY KINH DOANH 
CHO NHỮỪNG NGƯỜI 
THÍCH GIÚP DO NGƯỜI KHÁC 


BUSINESS SCHOOL 


FOR PEOPLE WHO LIKE HELPING PEOPLE 


` Robert T Kiyosaki & Sharon L Lechter 


Chia sẻ ebook : Chiasemoi.com 


Trường Dạy Kinh Doanh Cho Những Người Thích Giúp Do Người Khác 


Series Dạy Con Làm Giàu — Tập 11 


Robert T. Kiyosaki & Sharon L. Lechter 


Table of Contents 
Lời cảm ơn 
Tại sao tôi lại giới thiệu tiếp thị mạng lưới như một hình thức kinh doanh? 
CHƯƠNG 1 
Điều gì khiến người giàu giàu? 
CHƯƠNG 2 
Có hơn một cách để làm giàu 
CHƯƠNG 3 
Giá trị thứ nhất: 
Cơ hội ngang bằng thật sự 
GIÁ TRỊ TIẾP THEO 
CHƯƠNG 4 
Giá trị thứ 2: 
Giáo dục làm thay đổi cuộc đời 
CHƯƠNG 5 
Giá trị thứ 3: Bạn bè là người giúp bạn tiến lên chứ không kéo bạn xuống 
CHƯƠNG 6 
Giá trị thứ tư: 
Giá trị của mạng lưới là gì? 
CHƯƠNG 7 
Giá trị thứ 5: Phát huy kỹ năng kinh doanh quan trọng nhất của bạn 
CHƯƠNG 8 
Giá trị thứ 6: Kỹ năng lãnh đạo 
CHƯƠNG 9 
Giá trị thứ 7: 
Không làm việc vì tiền 
CHƯƠNG 10 
Giá trị thứ 8: sống để theo đuổi ước mơ của bạn 
CHƯƠNG 11 
Giá trị thứ 9: 
Hôn nhân và kinh doanh 
CHƯƠNG 12 


trị thứ 11: Làm 


Chúng tôi xin tặng cuốn sách 
“Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác ” 


này đến hàng triệu cá nhân, cặp vợ chồng và gia đình đã, đang và sẽ bắt 
đầu cuộc hành trình xây dựng những công ty riêng. Như khi chúng tôi dành cả 
cuộc đời mình giáo dục mọi người cách đạt được tự do tài chính, việc kết hợp 
với một ngành công nghiệp chuyên giúp đỡ mọi người tự mình khởi nghiệp là 
một điều rất phấn khởi. Mỗi ngày các bạn truyền dạy và chia sẻ những cơ hội 
kinh doanh cho gia đình, bạn bè, hàng xóm và những cộng sự cũng như 
những người hoàn toàn xa lạ. Chúng tôi trực tiếp thấy và trải nghiệm cảm 
giác của việc có công ty riêng như thế nào. Như trong quyển sách bán chạy 
nhất 
Dạy Con Làm Giàu - tập 1 & 2 
giải thích, một khi một người dã biết được sự thật về hoạt động của đồng 
tiền và những nguyên tắc cơ bản quan trọng tạo nên của cải, sẽ thật dễ dàng 
dể nhận ra kinh doanh tiếp thị mạng lưới có thể sẽ là “kinh doanh hoàn hảo 
nhất” cho nhiều người. 


Lời cảm ơn 


Đợt xuất bản đầu tiên vào năm 2001 đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ 
phía bạn đọc. Tuy nhiên, điều này sẽ không xứng vào đâu nếu so sánh với sự 
tiếp nhận của lĩnh vực tiếp thị mạng lưới dành cho công việc của chúng tôi từ 
những năm giữa thập niên 90. Là một tín đồ của thông điệp Người Cha Giàu, 
chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn, sếp/ nhân viên/ đồng nghiệp của 
bạn và công ty bạn đang cộng tác. Chúng tôi có cùng một sứ mệnh giúp đỡ 
mọi người làm chủ cuộc sống tài chính của họ. Hãy luôn không ngừng học 
hỏi và giảng dạy. Chúng tôi chân thành cảm ơn! 


Tại sao tôi lại giới thiệu tiếp thị mạng lưới như một 
hình thức kinh doanh? 


Bức thư dưới đây là ví dụ của một trong những dạng thư tôi thường hay 
nhận được. 


Kính gửi ông Kiyosaki, 


Tôi là Susan và xin viết thư này thay mặt chồng tôi, Alan. Anh ấy đã đọc 
tất cả các quyển sách của ông và có nhiều tiềm năng trở thành một doanh 
nhân tuyệt vời. Tôi nói với chồng tôi rằng tôi sắp viết thư cho ông để hỏi một 
số điều. Bản thân tôi chưa đọc một cuốn sách nào của ông nên cũng khôn 
hiểu rõ quan điểm của ông về những. đề tài đó, nhưng chồng tôi lại đầu tư rất 
nhiều thời gian cho công ty... (tên công ty đã được bỏ đi). Đó là công ty hoạt 
động theo hình kim tự tháp. Sẽ không có oi đáng phiền lòng nếu như tôi 
không nhận ra rằng những chuyện anh ấy làm ở công ty đang làm uổng phí 
thời gian của anh ây. 


Tất cả những nỗ lực của anh ấy đều nhằm xây dựng cho thành tích của 
người khác và cho công ty - những người đang thu hoạch thành quả từ nỗ lực 
của anh ấy. Họ làm cho anh ấy nghĩ rằng anh đang khởi nghiệp công việc 
kinh doanh của riêng mình, nhưng tôi chẳng thấy tên của anh trong Công ty. 
Trên hết, anh ấy đã làm việc bán thời gian hơn một năm và anh ấy vẫn chưa 
kiếm được nhiều tiền. 


Tôi cho rằng điều cốt yếu chính là việc nó đã làm uống phí thời gian quý 
báu của anh ây, và tôi mong muốn được thấy anh ấy đầu tư vào chính nhãn 
hiệu của riêng anh hơn là cho một ai đó khác. Thay vì xây dựng một hệ thông 
tiếp thị, tôi cho rằng anh ấy nên bắt đầu xây dựng công ty riêng của mình. 
Được biết anh ấy đã đọc sách của ông và đánh giá cao những ý kiến ông đưa 
ra, có thể anh ấy sẽ lắng nghe ông về vấn đề này vì tôi biết chắc rằng anh ấy 
sẽ không nghe tôi. Nhưng cũng có thể là tôi sai. Nhưng, cũng không sao, đó 
cũng có thể là điều tốt, vì nó có thể làm cho tôi được thanh thản. 


Nếu ông trả lời thư, tôi xin cảm tạ trước về thời gian quý báu của ông. 


Kính thư, 


Susan M. 


THƯ TRẢ LỜI CỦA TÔI 


Như một số người đã biết, văn phòng của tôi lúc nào cũng ngập trong thư 
từ. Thật chăng may, tôi không có đủ thời gian để trả lời từng lá thư mà tôi 
nhận được. 


Tôi bắt đầu quyển sách bằng lá thư này bởi những câu hỏi và sự quan tâm 
của Susan cũng giống như đa số những người khác. Đó là những thắc mắc rất 
hợp lý. Thêm vào đó, tôi rất ấn tượng trước sự thăng thắn và cách suy nghĩ 
thoáng của cô. Trước sự thay đối đến chóng mặt của xã hội hiện nay, có được 
một cách nhìn như vậy thật vô cùng quan trọng. 


Một trong những lý do chủ yếu khiến tôi quyết định viết quyển sách này là 
để giải quyết những câu hỏi và khúc mắc này. Rất nhiều người muốn biết tại 
sao tôi lại giới thiệu hình thức kinh doanh tiếp thị mạng lưới, đặc biệt kể từ 
khi tôi không còn là thành viên của bất kỳ công ty nào cũng như tôi chưa bao 
giờ kiếm tiền bằng hình thức kinh doanh này. Để trả lời cho thắc mắc này một 
lần và cũng là đến tất cả mọi người, tôi quyết định viết quyển sách này. Nhìn 
vào tổng số trang của quyển sách, các bạn cũng sẽ thấy được câu trả lời của 
tồi cho lá thư trên không đơn giản chỉ là sai hay đúng. 


Trước khi kết thúc, tôi không tin rằng việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới là 
phù hợp với tất cả mọi người. Tôi hy vọng sau khi đọc quyển sách này, bạn sẽ 
nhận ra hình thức này có phù hợp với mình hay không. Nếu bạn đang tham 
gia hoạt động kinh doanh này, quyển sách sẽ giúp khẳng định hơn những gì 
bạn biết... và cảm nhận. Nếu đang cân nhắc, tôi tin rằng quyển sách sẽ đem 
lại cho bạn những cơ hội và giá trị mới - giá trị mà rất nhiều người thường 
xuyên thất bại khi tìm hiểu. Nói một cách khác, thực sự tồn tại một giá trị cao 
hơn trong hình thức kinh doanh này hơn là cơ hội kiếm được thật nhiêu tiền. 


Xin chân thành cám ơn các bạn đã đón nhận quyển sách này và có được 
cách nhìn thoáng với vấn dê. 


Kính thư, 


Robert T. Kiyosaki 


CHƯƠNG 1 
Điều gì khiến người giàu giàu? 


Một hôm sau buổi học, tôi lại làm việc trong văn phòng người cha giàu. 
Khi đó tôi được 15 tuổi và rất chán nản việc học ở trường. Tôi muốn học cách 
làm giàu. Thay vì học những môn như “Lớp học căn bản về Tài chính” hay 
“Làm cách nào để trở thành triệu phú 202”, tôi lại ngồi giải phẫu những con 
ếch trong lớp khoa học, đầu suy nghĩ vấn vơ làm cách nào để những con ếch 
chết này giúp mình giàu lên. Hết sức chán nản với việc học hành, tôi hỏi 
người cha giàu, “Tại sao trường học không dạy học sinh cách làm giàu hả 
cha?” 


Người cha giàu ngước lên khỏi đống giấy tờ, mỉm cười trả lời, “Cha cũng 
không biết. Cha cũng đang tự hỏi điều đó.” Người cha giàu ngừng lại một lúc 
và nói tiếp, "Tat sao con lại hỏi như thế?” 


Tôi đáp chậm rãi, “Con chán đi học lắm rồi. Con chăng thấy có chút gì liên 
quan giữa mấy môn bắt buộc phải học ở trường và ngoài đời cả. Con chỉ 
muốn được học cách làm giàu thôi. Làm thế nào để những con ếch chết có thể 
giúp con mua được một chiếc xe hơi? Giá như thầy giáo có thể chỉ con điều 
đó, con sẵn sàng ngồi giải phẫu hàng ngàn con ếch” 


Người cha giàu bật cười hỏi tôi, “Thế các thầy cô trả lời con thế nào khi 
con hỏi về mối quan hệ giữa những con ếch chết và tiền?” 


“Tất cả các thầy cô đều trả lời giống nhau mỗi khi con đặt câu hỏi về sự 
liên quan giữa việc học trên trường và thực tế bên ngoài.” 


“Thế họ trả lời ra sao?” 


“Các thầy cô đều nói con cần phải đạt được điểm cao để tìm được một 
công việc ổn định.” 


“Đó là điều mà hầu hết mọi người nhắm tới” người cha giàu trả lời. “Hầu 
hết đi học để tìm được một công việc và có được tài chính ổn định.” 


“Nhưng con không muốn như vậy. Con không muốn trở thành một nhân 


viên làm thuê cho người khác. Con không muốn suốt dời phải nghe ai đó bảo 
con có thể kiếm được bao nhiêu tiền hay khi nào thì con có thể đi làm hoặc 
nghỉ phép. Con muốn được tự do. Con muốn được giàu có. Đó là lý do con 
không muốn có một công việc.” 


Xin được tóm lược với những ai chưa đọc qua những tập trước của bộ sách 
Dạy Con Làm Giàu; người cha giàu là cha của người bạn thân nhất của tôi. 
Mặc dù khởi nghiệp từ con số 0 và không hề học qua trường lớp bài bản nào, 
người cha giàu đã trở thành một trong những người giàu nhất bang Hawaii. 
Người cha nghèo - cha ruột của tôi, là một người học rộng, một quan chức 
chính phủ lương cao. Dù ông kiếm được nhiều tiền, nhưng đến cuối tháng cha 
tôi lại hết sạch và cuối cùng qua đời trong cảnh túng quẫn sau cả một đời 
cống hiến vất vả. 


Một trong những lý do tôi bắt đầu học với người cha giàu sau khi tan 
trường và trong ngày nghỉ cuối tuần là vì tôi biết răng tôi sẽ không học được 
cái mà tôi muốn ở trường. Tôi biết rằng trường học không có câu trả lời cho 
điều mà tôi đang tìm kiếm bởi vì cha ruột tôi, vị hiệu trưởng, không biết nhiều 
về tiền. Chính vì thế, tôi biết hệ thống trường học không thể dạy tôi cái mà tôi 
muốn. Ở tuổi 15, tôi muốn biết làm cách nào để trở nên giàu có hơn là làm thế 
nào để trở thành một người làm công cho người giàu. 


Khi biết rằng cả cha và mẹ tôi lúc nào cũng chật vật khốn đốn vì thiếu tiền, 
tôi bắt đầu tìm kiếm một người có thể dạy tôi về tiền. Đó là lý do tôi bắt đầu 
học với người cha giàu. Tôi học với ông từ năm 9 tuổi đến 38 tuổi. Trong 
khoảng thời gian đó tôi luôn tìm kiếm một sự giảng dạy đúng nghĩa. Trường 
học đó theo tôi chính là “Trường đào tạo kinh doanh”- trường đào tạo cho một 
cuộc sống thật sự. Nhờ sự hướng dẫn từ ` người cha giàu, tôi có thể nghỉ hưu ở 
tuổi 47, tài chính thoải mái cho đến cuối đời. Nếu | nghe theo lời khuyên của 
người cha nghèo - trở thành một nhân viên cần mẫn đến tuổi 65 - chắc chắn 
đến giờ tôi vẫn phải đi làm, lo lắng làm sao đảm bảo được công việc và tiền 
lương hưu đang ngày càng bị cắt giảm. Sự khác nhau giữa lời khuyên của 
người cha giàu và người cha nghèo thật đơn giản. Người cha nghèo luôn nói, 
“Hãy đi học và học thật giỏi để có thể tìm được một công việc làm ổn định 
lâu dài với trợ cấp béo bở.” Còn người cha giàu thì lại nói, “Nếu con muốn 
thực sự giàu có, con phải trở thành một ông chủ hay nhà đầu tư.” Nhưng vấn 
đề lại là nhà trường không dạy tôi cách điều hành kinh doanh hay trở thành 
một nhà đầu tư. 


“Nếu con muốn thực sự giàu có, con cần phải trở thành một 
ông chủ hay nhà đầu tư”. 


TẠI SAO THOMAS EDISON GIÀU CÓ VÀ NỔI TIẾNG 
“Thế hôm nay con học gì nào?” người cha giàu hỏi. 


Nhớ lại ngày học vừa rồi, tôi trả lời, “Chúng con nghiên cứu về cuộc đời 
của Thomas Edison.” 

“Đó là một người tài đáng để học hỏi,” người cha giàu nói. “Thế các con 
có thảo luận bằng cách nào mà ông ấy trở nên giàu có và nổi tiếng không?” 

“Dạ không,” tôi trả lời. “Chúng con chỉ thảo luận về những phát minh của 
ông, như là bóng đèn thôi.” 


Người cha giàu mỉm cười nói, “Thật ra cha rất ghét phải mâu thuẫn với 
thầy cô của con, nhưng Thomas Edison không phát minh ra bóng đèn... mà 
đúng hơn là hoàn thiện nó.” Người cha giàu giải thích rằng Thomas Edison là 
một trong những người hùng của ông và ông dã nghiên cứu cuộc đời của nhà 
khoa học này. 


“Thế tại sao ông ấy lại nổi tiếng là người phát minh ra bóng đèn?”, tôi hỏi. 


“Đã có những bóng đèn điện khác được phát minh trước phát minh của 
Edison nhưng vấn đề là những cái bóng đó không thực tế. Chúng không sáng 
lâu. Ngoài ra, các nhà phát minh đó không thể giải thích được giá trị kinh tế 
của những bóng đèn đó.” 


“Giá trị kinh tế?”, tôi bối rối hỏi. 


“Nói cách khác, những nhà phát minh đó không biết cách kiếm tiền từ 
những phát minh của họ... và Thomas Edison thì biết rất rõ,” người cha giàu 
nói. 


“Vậy thì Thomas Edison phát minh ra cái bóng đèn hữu dụng đầu tiên và 
ông cũng biết kinh doanh chúng,” tôi kết luận. 


Người cha giàu gật đầu, “và chính nhờ sự nhạy bén kinh doanh mà rất 
nhiều những phát minh của ông trở nên hữu ích cho hàng triệu người.” 
Thomas Edison còn hơn cả một nhà phát minh. Ong là người sáng lập 
General Electric và nhiều công ty lớn khác. Các thầy cô ở trường có dạy các 
con điều đó không?” 


“Dạ không”, tôi trả lời. “Con ước chi có. Nếu được vậy, chắc chắn con sẽ 
thích thú môn học này hơn. Thay vì vậy, con thấy rất chán và tự hỏi liệu 
Thomas Edison có liên quan gì đến cuộc sống thực tế. Nếu thầy cô giảng cho 
chúng con nghe bằng cách nào ông trở nên giàu có, con sẽ thấy thích thú và 


lắng nghe chăm chú hơn.” 


Người cha giàu cười và kể tiếp cho tôi nghe bằng cách nào Thomas Edison 
trở thành triệu phú và người sáng lập của tập đoàn hàng tỷ đôla. Người cha 
giàu còn kể rằng Edison nghỉ học ngang bởi vì thầy giáo của ông cho rằng 
ông không đủ thông minh để học tiếp. Ong phải kiếm sống bằng việc bán kẹo 
và tạp chí dạo ở nhà ga. Ong đã phát triển kỹ năng buôn bán trong suốt thời 
gian đó. Chăng bao lâu, ông bắt đầu tự in báo đằng sau toa tàu và thuê những 
đứa trẻ bán kẹo và những tờ báo do ông in. Chỉ trong vòng một năm, ông đã 
đi lên từ một người làm thuê thành ông chủ, có trong tay một tá nhân viên khi 
còn là một đứa trẻ. 


“Vậy Thomas Edison đã bắt đầu khởi nghiệp từ lúc đó hả cha?” 
Người cha giàu mỉm cười gật đầu. 


“Vậy sao thầy cô không kể cho con về điều đó?” tôi hỏi. “Chắc chắn con sẽ 
rất thích nghe cầu chuyện đó.” 


“Còn nhiều lắm con,” người cha giàu tiếp tục kể chuyện về Edison. Sau 
một thời gian, Edison bắt đầu thấy chán công việc ở trên tàu. Ong bắt đầu học 
cách gửi và nhận mã Morse và trở thành nhân viên vận hành máy điện báo. 
Chăng bao lâu, Edison đã trở thành một trong những người vận hành máy giỏi 
nhất và ông đi từ thành phố này sang thành phố khác sử dụng kỹ năng đó của 
mình. “Chính những điều học được từ thời gian làm nhà buôn trẻ và nhân 
viên vận hành, điện báo đã tôi luyện ông thành nhà kinh doanh và nhà phát 
minh ra bóng đèn.” 


“Làm thế nào mà một người vận hành máy điện báo có thể giúp ông trở 
thành một nhà kinh doanh tài giỏi vậy cha?” tôi hỏi, bây giờ thì bối rối thật 
sự. “Câu chuyện này có giúp con trở nên giàu có không?” 

“Cho cha thời gian để giải thích,” người cha giàu nói. “Con thấy đấy, 
Thomas Edison còn hơn là một nhà phát minh. Khi còn trẻ, ông đã là chủ một 
doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao ông rất giàu có và nổi tiếng. Thay vì đến 
trường, ông lại học được những kỹ năng kinh doanh cần thiết cho sự thành 
công ngay từ trong cuộc sống. Con hỏi ta tại sao người giàu lại giàu phải 
không?” 

“Dạ,” tôi gật đầu và cảm thấy hơi xấu hổ vì đã ngắt lời người cha giàu. 

“Điều làm cho ông nổi tiếng liên quan đến bóng đèn chính là những trải 
nghiệm trong thời gian làm kinh doanh, và vận hành máy điện báo,” người 
cha giàu nói. “Là người vận hành máy, ông biết rằng điều làm cho nhà phát 
minh ra chiếc máy này thành công là nhờ vào hệ thống kinh doanh - hệ thống 
các đường dây, cột, những con người tài giỏi và những trạm tiếp âm. Khi còn 
là một chàng trai trẻ, Thomas Edison đã nhận ra được sức mạnh của hệ 
thống.” 


Tôi cắt ngang, “Ý cha là nhờ đã từng kinh doanh, nên Edison mới nhận ra 
được tầm quan trọng của hệ thống. Mạng lưới hệ thống quan trọng hơn là một 
phát minh.” 


Người cha giàu gật đầu, “Con thấy đấy, hầu hết mọi người đi học để trở 


thành nhân viên trong một hệ thống: họ không thấy được bức tranh toàn cảnh. 
Họ chỉ thấy được giá trị trong công việc của họ vì đó là tất cả những gì họ 
được đào tạo để thấy. Thế là họ chỉ thấy được những cái cây mà không thể 
thấy được toàn bộ khu rừng.” 


“Vậy hầu hết mọi người làm việc cho hệ thống hơn là làm chủ hệ thống,” 
tôi thêm vào. 

Người cha giàu gật đầu đồng ý, “Tất cả những gì họ thấy là việc phát minh 
ra sản phẩm chứ không phải hệ thống. Hầu hết mọi người không thể thấy 
được cái thực sự làm cho người giàu.” 


“Vậy điều này liên quan gì đến Thomas Edison và những cái bóng đèn 
điện?” tôi hỏi. 

“Điều làm cho những bóng đèn thực sự có tác động mạnh không phải 
chính bản thân nó mà là toàn bộ hệ thống của các đường dây diện, trạm role 
giúp nạp năng lượng cho bóng đèn. Và điều làm cho Thomas Edison giàu có 
và nổi tiếng chính là ông thấy được bức tranh toàn cảnh trong khi những 
người khác chỉ thấy được mỗi cái bóng đèn.” 


“Và Edison có thể thấy được bức tranh toàn cảnh đó nhờ vào những kinh 
nghiệm buôn bán của ông ở sân ga và khi làm người vận hành máy điện báo,” 
tôi chen vào. 


Người cha giàu gật đầu, “Từ khác của hệ thống là mạng lưới. Nếu con thực 
sự muốn học cách làm giàu, con phải bắt đầu tìm hiểu và thấy được sức mạnh 
của những mạng lưới kinh doanh. Những người giàu nhất thế giới đều xây 
dựng mạng lưới làm việc. Những người khác thì được đào tạo để tìm kiếm 
công việc. ” 


“Những người giàu nhất thế giới đều xây dựng mạng lưới làm việc. 
Những người khác thì được đào tạo để tìm kiếm công việc.” 


“Nếu không có mạng lưới điện thì những bóng đèn điện hầu như chẳng có 
giá trị gì đối với chúng ta,” tôi kết luận. 

“Con đang dần nắm được vấn đề đấy,” người cha giàu mỉm cười. “Vậy cái 
làm cho người giàu giàu chính là họ biết xây dựng và làm chủ hệ thống... 
mạng lưới. Làm chủ mạng lưới giúp họ giàu có.” 


“Mạng lưới? Vậy nếu con muốn trở nên giàu có, con cần học cách xây 
dựng một mạng lưới kinh doanh?” tôi thắc mắc. 


“Đúng thế. Có nhiều cách để trở nên giàu có, nhưng những người giàu thật 
giàu luôn xây dựng mạng lưới. Hãy nhìn cách John D. Rockefeller trở thành 
một trong những người giàu nhất thế giới. Ong không chỉ khai thác dầu mỏ. 
John D. Rockefeller trở thành một trong những người giàu nhất thế giới là 
nhờ vào việc xây dựng mạng lưới gồm trạm xăng dầu, xe chuyên chở, tàu 
thuyền và đường ống dẫn dầu. Ong giàu và có tầm ảnh hưởng lớn đến nỗi 
chính phủ Mỹ bất ông phải phá bỏ mạng lưới đó vì cho đó là kinh doanh độc 
quyền.” 


“Tương tự như Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại và cuối 
cùng là mạng lưới điện thoại AT&T,” tôi thêm vào. 

Người cha giàu gật đầu. “Sau đó đến mạng lưới radio, tivi. Mỗi lần một 
phát minh mới ra đời, người giàu có là người biết xây dựng và làm chủ mạng 
lưới xung quanh phát minh đó. Nhiều ngôi sao và vận động viên thể thao trở 
nên giàu có và nổi tiếng đơn giản là nhờ vào mạng lưới đài và tivi.” 

“Vậy tại sao hệ thống trường học của chúng con không dạy cách xây dựng 
mạng lưới?” tồi hỏi. 

Người cha giàu nhún vai nói, “Cha không biết. Cha nghĩ là vì hầu hết mọi 
người đều cảm thấy hài lòng khi làm một nhân viên trong một mạng lưới 
rộng lớn... cái mạng lưới giúp cho người giàu càng giàu thêm. Cha không 
muốn làm công cho người khác. Đó là lý do tại sao cha tự xây dựng mạng 
lưới cho riêng mình. Cha không kiếm được nhiều tiền khi còn trẻ vì cha dành 
thời gian để xây dựng mạng lưới. Năm năm đầu, cha kiếm được ít tiền hơn so 
với những người cùng trang lứa. Tuy nhiên sau mười năm, cha giàu hơn rất 
nhiều so với hầu hết những người bạn cùng lớp, hơn cả những người làm bác 
sĩ và luật sư. Đến nay, cha kiếm được nhiều hơn những gì mà họ mơ ước. Một 
mạng lưới kinh doanh được thiết kế và điều khiển giỏi sẽ giúp kiếm nhiều hơn 
một cá nhân làm việc chăm chỉ theo hàm số mũ.” 


Người cha giàu kể thêm rằng lịch sử có đầy những giai thoại về những 
người giàu có và nổi tiếng xây dựng mạng lưới. Khi xe lửa ra đời, nhiều 
người trở nên giàu có. Tương tự như trường hợp của máy bay, tàu thuyền, xe 
hơi và chuỗi siêu thị Wal-Mart, Gap và Radio Shack. Ngày nay, sức mạnh của 
siêu máy tính và máy tính xách tay cho phép các cá nhân có nhiều công cụ để 
gầy dựng của cải nếu họ chịu xây dựng mạng lưới của riêng họ. Cuốn sách 
này và công ty của tôi, richdad.com, cũng dành cho những người muốn xây 
dựng mạng lưới kinh doanh của chính họ. 


Ngày nay chúng ta có Bill Gates, một trong những người giàu nhất thế 
giới, người trở nên giàu có nhờ nối kết hệ thống điều hành vào mạng lưới 
IBM. The Beatles trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ vào sức mạnh của 
mạng lưới phát thanh truyền hình và phòng thu thanh. Những ngôi sao thể 
thao kiếm được hàng triệu đôla cũng nhờ vào sức ảnh hưởng của mạng lưới 
phát thanh truyền hình. Mạng Internet, mạng lưới toàn cầu mới nhất, đã tạo ra 
nhiều triệu phú và thậm chí là một vài tỷ phú. Kỹ năng. viết giúp tôi kiếm 
được hàng triệu đôla không phải vì tôi là một tác giả đại tài, mà vì những đối 
tác kinh doanh của tôi kết hợp với mạng lưới Time Warner. Chúng tôi ở 
richdad.com hợp tác với Nhà xuất bản Time Warner & AOL trên mạng 
Internet. Họ là những công ty và những con người khổng lô để làm việc 
chung. Richdad.com cũng hợp tác với nhiều công ty khắp thế giới, ở Nhật 
Bản, Trung Quốc, Úc, Anh, châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ, Canada, Ấn Độ, 
Singapore, Malaysia, Indonesia, Mexico, Philippines & Däi Loan. Như người 
cha giàu đã nói, “Người giàu biết xây dựng mạng lưới làm việc, trong khi 
những người khác chỉ biết tìm kiếm công việc.” 


TẠI SAO NGƯỜI GIÀU CÀNG GIÀU HƠN 


Hầu hết chúng ta đều nghe câu “Ngưu tầm nguu, mã tầm mã”. Thật vậy, 
câu tục ngữ trên không những đúng cho loài vật mà còn rất chính xác cho 
người giàu, người nghèo và người trung lưu. Nói cách khác, người giàu hợp 
tác với người giàu, người nghèo này hợp tác với người nghèo kia, và người 
trung lưu thì giao du với nhau. Người cha giàu thường nói, “Nếu con muốn 
giàu có, hãy hợp tác với những người giàu có hay những người có thể giúp 
con làm giàu.” Người cha giàu kể thêm, “Nhiều người cả cuộc đời giao du với 
những người ngăn họ giàu có.” Thêm một ý mà quyển sách này muốn truyền 
tải đến độc giả là kinh doanh tiếp thị mạng lưới là một hợp tác kinh doanh với 
những người sẵn lòng giúp bạn giàu hơn. Câu hỏi mà bạn nên tự hỏi, “Liệu 
công ty tôi đang làm và những người tôi làm chung có giúp tôi trở nên giàu 
Se Hay họ chỉ thích tôi tiếp tục làm việc như một người làm công chăm 
chỉ?” 

O tuổi 15, tôi hiểu rằng cách giúp tôi trở nên giàu có và thoải mái về tài 
chính chính là học cách hợp tác với những người có thể giúp tôi trở nên giàu 
có và thoải mái về tài chính. Với tôi, điều dó hết sức hợp lý. Nhưng đối với 
nhiều bạn học trung học của tôi, đạt được điểm cao và có được công việc ổn 
định lại là một điều hợp lý. O tuổi 15, tôi quyết định chỉ kết bạn với những ai 
quan tâm đến việc tôi trở thành một người giàu có hơn là trở thành một nhân 
viên trung thành làm công cho người giàu. Giờ đây khi nhìn lại, quyết định 
năm 15 tuổi đó đã thay đối cuộc đời tôi. Đó không phải là một quyết định dễ 
dàng bởi vì lúc đó, tôi phải rất cẩn trọng với việc dành thời gian cho ai và nên 
lắng nghe lời giảng của giáo viên nào. Với những người đang và sẽ cân nhắc 
việc bắt đầu kinh doanh riêng, ý tưởng này - cái ý tưởng bạn sẽ dành thời gian 
cho ai và nghe theo ai - là một quyết định rất quan trọng. Từ khi còn là học 
sinh trung học, tôi bắt đầu lựa chọn bạn bè và giáo viên rất cẩn thận, bởi vì 
gia đình, bạn bè và thầy cô giáo là những nhân tố rất, rất, rất quan trọng trong 
mạng lưới của bạn. 


TRƯỜNG KINH DOANH CHO MỌI NGƯỜI 


Bản thân tôi, tôi rất hài lòng và phấn khởi khi viết cuốn sách này nhằm cổ 
vũ cho ngành tiếp thị mạng lưới. Nhiều công ty trong ngành này đang cung 
cấp cho hàng triệu người bài học kinh doanh mà người cha giàu đã dạy tôi: cơ 
hội xây dựng mạng lưới của riêng mình thay vì việc suốt cả đời phục vụ cho 
mạng lưới. 


Giúp mọi người hiểu được sức mạnh của việc tự xây dựng mạng lưới kinh 
doanh của riêng mình là một điều không phải dơn giản. Lý do là hầu hết mọi 
người đều được học để trở thành một nhân viên trung thành, làm việc chăm 
chỉ hơn là trở thành chủ doanh nghiệp tự xây dựng mạng lưới cho riêng mình. 

Trở về nhà từ quân đội, nơi tôi từng là sĩ quan Hải quân Mỹ và phi công 
trực thăng, tôi lưỡng lự không biết có nên quay lại trường học lấy bằng MBA. 
Người cha giàu phản đối ngay, “Nếu con lấy bằng MBA của một trường 
truyền thống, con vẫn chịu sự giáo dục để trở thành nhân viên của người giàu. 
Nếu con muốn giàu, hơn là một nhân viên được trả lương cao của người giàu, 
con cần học ở nơi có thể dạy con thành một nhà doanh nghiệp. Đó là dạng 
trường kinh doanh, mà cha nghĩ con nên theo học.” Người cha giàu nói thêm, 


“Vấn đề của hầu hết các trường dạy kinh doanh là họ nhận những học viên 
thông minh nhất và huấn luyện thành quản trị viên kinh doanh cho người giàu 
hơn là cho nhân viên.” Nếu như các bạn theo dõi tin tức về Enron và 
WorldCom, những nhà quản trị học thức cao bị buộc tội chỉ lo đến bản thân 
mình mà không nghĩ đến nhân viên hay những nhà đầu tư, những người đã tin 
tưởng giao toàn bộ cuộc sống và tiền bạc cho họ. Có nhiều nhà quản trị học 
vấn cao và được trả lương hậu hĩ thuyết phục nhân viên mua cổ phiếu công ty 
trong khi họ lại bán ra. Mặc dù trường hợp Enron và WorldCom rất cực đoan 
nhưng dạng hành vi ích kỷ đó vẫn diễn ra hằng ngày trong thế giới tập đoàn 
và thị trường chứng khoán. 


Thêm một lý do khiến tôi ủng hộ ngành tiếp thị mạng lưới là có nhiều công 
ty trong ngành này thực sự là trường dạy kinh doanh cho mọi người, chứ 
không phải thu nhận những đứa trẻ thông minh và đào tạo chúng thành người 
làm công. Những công ty này dạy những giá trị mà ta không thể tìm thấy ở 
những trường dạy kinh doanh truyền thông... những giá trị giúp bạn và người 
khác trở thành chủ doanh nghiệp... hơn là dạy trở thành người làm công trung 
thành. 


NHỮNG CÁCH LÀM GIÀU KHÁC 


Nhiều người kiếm được rất nhiều tiền từ việc xây dựng kinh doanh tiếp thị 
mạng lưới. Một số bạn của tôi thật sự đã gầy dựng được cả gia tài từ việc xây 
dựng mạng lưới dó. Tuy nhiên, thành thật mà nói, cũng có những cách khác 
giúp ta làm giàu. Vì vậy, trong chương tới, tôi sẽ đi sâu vào những cách làm 
giàu khác, và quan trọng hơn cả, đó là tự do về tài chính... thoát khỏi những 
lo toan mưu sinh khổ cực, bám dính lấy một công việc ổn định để có thể giúp 
chi trả hết hóa đơn này đến hóa đơn khác. Sau khi đọc xong chương tới, có lẽ 
bạn sẽ có ý tưởng hay hơn về việc liệu xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng 
lưới có phải là cách tốt nhất để tạo nên gia tài cho riêng bạn... như là một 
phương tiện giúp bạn theo đuổi ước mơ và nhiệt huyết. 


CHƯƠNG 2 
Có hơn một cách để làm giàu 


“ Thầy có thể chỉ cho em cách làm giàu được không?” tôi hỏi thầy tôi. 
“Không em ạ,” thầy giáo sinh học trả lời. “Công việc của thầy là giúp em 
tốt nghiệp để em có thể tìm được một công việc tốt.” 


“Nhưng nếu em không muốn có một công việc? Có vấn đề gì không khi 
em muốn trở nên giàu có?” tồi hỏi. 


“Tại sao em muốn giàu có?” thầy giáo hỏi. 


“Bởi vì em muốn tự do. Em muốn có tiền và thời gian để làm những gì em 
muốn. Em không muốn trở thành người làm công suốt đời. Em không muốn 
giấc mơ của cuộc đời em bị tiêu tan bởi số lượng hóa đơn phải trả.” 


“Thật vô lý. Em đang mơ tưởng đến cuộc sống giàu có lý tưởng và em 
không thể nào giàu được nếu em không đạt được điểm cao và có một công 
việc lương cao. Thôi quay về với những con ếch đi.” 


Trong những cuốn sách và chương trình giảng dạy khác, tôi thường liên hệ 
đến 3 loại giáo dục thiết yếu nếu muốn thành công về tài chính trong cuộc 
sống: giáo dục cơ bản, giáo dục nghề và giáo dục tài chính. 


GIÁO DỤC CƠ BẢN 


Loại giáo dục này dạy chúng ta biết đọc, biết viết và làm toán. Loại giáo 
dục này rất quan trọng, đặc biệt trong xã hội ngày nay. Tôi không phải là học 
sinh chăm chỉ ở trường. Tôi chỉ là học sinh trung bình khá, đơn giản vì tôi 
không thích những điều tôi được dạy. Tôi đọc rất chậm và viết không tốt lắm. 
Mặc dù đọc chậm nhưng tôi đọc rất nhiều; tôi đọc chậm rãi và thường phải 
đọc đi đọc lại 2-3 lần mới có thể hiểu được cái tôi đang đọc. Tôi viết cũng dở, 
mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục viết. 


Xin có một giải thích nhỏ, mặc dù viết tệ nhưng may mắn thay tôi đã có 7 
cuốn sách được xếp vào danh sách sách bán chạy nhất trên tờ The New York 
Times, The Wall Street Journal và Business Week. Như đề cập trong Dạy con 
làm giàu (tập 1), tôi không phải là tác giả viết hay nhất mà tôi là tác giả có 
sách bán chạy nhất. Những bài hướng dẫn kỹ năng buôn bán của người cha 
giàu thực sự có tác dụng mặc dù chúng không giúp ích gì cho điểm số của tôi 
ô trường học. 


GIÁO DỤC NGHỀ 


Loại giáo dục này dạy chúng ta cách làm việc để kiếm tiền. Khi còn nhỏ, 
những đứa trẻ thông minh đều lớn lên trở thành bác sĩ, luật sư và kế toán. 
Những trường chuyên ngành khác dạy học sinh trở thành trợ lý y khoa, thợ 
sửa ống nước, thợ xây dựng, thợ điện và thợ sửa xe. Nếu bạn tra trong trang 
vàng phần giáo dục hay trường học, bạn sẽ thấy hàng loạt những ngôi trường 
dạy nghề nhằm giúp cho mọi người trở nên lành nghề hơn. 

Riêng tôi, vì đã không học giỏi từ bậc giáo dục đầu tiên- giáo dục cơ bản - 
nên việc trở thành một bác sĩ, luật sư hay kế toán không hấp dẫn đối với tôi. 
Vì thế, tôi lên New York ghi tên vào khóa sĩ quan thủy quân, điều khiển 


những chiếc tàu như tàu bồn chở dầu cho hãng Standard Oil và tàu chở khách 
giống con tàu trong chương trình tivi The Love Boat. Sau đó thay vì đi làm 
trong ngành công nghiệp tàu thủy, tôi đến Pensacola, Florida ghi tên tham gia 
vào Trường phi đội hải quân Mỹ và trở thành phi công. Đến năm 23 tuổi, tôi 
có hai nghề: một là sĩ quan tàu thủy, hai là phi công, nhưng tôi chưa bao giờ 
thực sự sử dụng hai công việc trên để kiếm tiền. 

Cần nói thêm rằng, thật là châm biếm khi giờ đây kỹ năng giúp tôi nổi 
tiếng lại là viết... môn học mà tôi từng thi rớt hai lần khi còn học trung học. 


GIÁO DỤC TÀI CHÍNH 


Loại giáo dục này dạy cho bạn cách khiến tiền bạc làm việc cho mình hơn 
là mình làm việc vì tiền. Loại giáo dục thứ ba này không được dạy ở hầu hết 
các trường. 


Người cha nghèo của tôi cho rằng loại giáo dục cơ bản ở nhà trường và 
giáo dục nghề tốt là tất cả những gì một người cần cho sự thành công trong 
cuộc sống. Người cha giàu cho rằng “Nếu con không được giáo dục về tài 
chính tốt thì con sẽ mãi là người làm công.” Richdad.com đã cố gắng hết sức 
để tạo nên những sản phẩm có thể truyền tải được những kiến thức tài chính 
mà người cha giàu đã dạy tôi. Chúng tôi có những sản phẩm như loạt trò chơi 
CASHFLOW 101, 202 và CASHFLOW cho con nt, những trò chơi giáo dục 
theo lối giải trí nhằm truyền đạt những kiến thức và cách tư duy về tài chính 
mà người cha giàu đã dạy tôi. 


“Học cách bắt tiền làm việc cho bạn thay vì bạn 
làm việc vì tiên.” 


THẢM HỌA TÀI CHÍNH 


Theo tôi, nước Mỹ và các quốc gia phương Tây đang sắp phải đối diện với 
thảm họa tài chính... một thảm họa gây ra bởi sự thất bại trong hệ thống giáo 
dục khi không đưa ra một cách thích đáng chương trình giảng dạy về tài chính 
cho sinh viên. Như hầu hết đều biết, chúng ta không được học nhiều kiến thức 
tài chính ở trường, và theo tôi, biết cách quản lý và đầu tư tiền bạc là một kỹ 
năng sống quan trọng. 


Gần đây, chúng ta chứng kiến hàng triệu người mất hàng nghìn tỉ đôla trên 
thị trường chứng khoán. Tôi tiên đoán đến một thảm họa tài chính trong 
tương lai gần bởi vì hàng triệu người sinh sau năm 1950 sẽ không lãnh đủ tiền 
lương hưu. Quan trọng hơn tiền lương hưu là tiền chăm sóc y tế. Tôi thường 
nghe các nhà tư vấn tài chính nói rằng, “Chi tiêu trong cuộc sống của bạn sẽ 
giảm xuống sau khi bạn nghỉ hưu.” Nhưng những nhà tư vấn đó quên mất một 
điều là sau khi bạn nghỉ hưu, cht phí tăng lên trong cuộc sống của bạn chính 


là y tế phí, cho dù khi chi phí cuộc sống của bạn giảm đi. 


Người cha nghèo cho rằng chính phủ nên chăm sóc những người không có 
đủ tiên. Tận sâu trong đáy lòng tôi đồng ý với cha nhưng đầu óc tài chính của 
tôi lại tự hỏi răng làm sao chính phủ có thể hỗ trợ tài chính cho hàng triệu 
người về những khoản cht phí sinh hoạt và y tế. Đến năm 2010, lứa đầu tiên 
của đợt bùng nổ 83 triệu em bé Mỹ sẽ về hưu. Câu hỏi của tôi là bao nhiêu 
người trong số đó có thể tồn tại một khi những năm tháng làm việc qua đi? Và 
nếu hàng triệu người sẽ phải cần đến hàng tỉ đôla để tồn tại thì liệu răng 
những người trẻ trên thế giới có sẵn lòng chi trả những khoản chỉ phí cuộc 
sống cho người già? 

Đối với tôi, việc hệ thống nhà trường đưa vào giảng dạy môn tài chính 
càng sớm càng tốt là một điều cấp bách. Học cách quản lý và đầu tư tiền bạc 
chắc chắn cũng sẽ quan trọng như việc học cách giải phẫu con ếch. 


Ý KIÊN CÁ NHÂN 


Vợ chồng tôi có thể nghỉ hưu sớm mà không cần phải viện đến việc làm, 
trợ cấp chính phủ, cổ phiếu hay bảo hiểm nhân thọ nào cả. Tại sao chúng tôi 
không cần đến chứng khoán hay bảo hiểm nhân thọ? Bởi vì theo chứng tôi, 
bảo hiểm nhân thọ là những khoản đầu tư nguy hiểm nhất; tuy nhiên, chúng 
sẽ là sự đầu tư tốt nếu như bạn không học qua trường lớp tài chính bài bản và 
chưa có kinh nghiệm nào cả. 


Nếu bạn từng theo dõi bản tin tài chính, có lẽ bạn sẽ để ý đến vụ khủng 
hoảng thị trường chứng khoán bắt đầu từ tháng 3 năm 2000, các nhà tư vấn tài 
chính nói rằng “hãy đầu tư lâu dài, mua, giữ lấy và phân tán đi.” Bây giờ sau 
vụ khủng hoảng thị trường, họ lại tiếp tục nói “hãy đầu tư lâu dài, mua, giữ 
lấy và phân tán đi.” Bạn có thấy sự khác biệt nào không? 


Vậy, nếu như chưa có kiến thức về tài chính, có lẽ bạn sẽ nghe theo lời 
khuyên của hầu hết các nhà tư vấn tài chính; đó là để dành tiền, mua bảo 
hiểm nhân thọ, đầu tư lâu dài và phân tán đi. Nếu bạn có vốn kiến thức rộng 
về tài chính, có lẽ bạn sẽ không nghe theo lời khuyên nguy hiểm trên. Thay 
vào đó, bạn có thể sẽ làm theo những gì người cha giàu khuyên tôi, nghĩa là 
đầu tiên "hãy bắt tay vào kinh doanh, Người cha giàu nói, “Xây dựng kinh 
doanh riêng cho mình là con đường tốt nhất để làm giàu.” Ông còn nói, “Sau 
khi xây dựng kinh doanh, có nguồn tài chính vững mạnh, con hãy bắt dầu đầu 
tư vào những tài sản khác.” 


“Xây dựng kinh doanh riêng cho mình là con đường tốt nhất 
để làm giàu. 
Sau khi xây dựng kinh doanh, có nguồn tài chính vững 
mạnh, hãy bắt đầu đầu tư vào những tài sản khác.” 
NHỮNG CÁCH LÀM GIÀU KHÁC 


Người cha giàu nói, “Bởi vì nhiều người không có kiến thức tài chính nên 
họ phải nghĩ ra những cách khác nhau để trở nên giàu có mà không cần phải 
xây dựng mạng lưới kinh doanh. Ví dụ như hàng triệu người cố gắng trở nên 
giàu có bằng cách chơi vé số, làm việc chăm chỉ hay để dành tiền. Và một vài 
người thực sự cũng có giàu lên bằng cách đó. Nếu thực sự muốn làm giàu, 
con phải tìm ra cách thức làm giàu phù hợp với con nhất.” Dưới đây là một số 
cách làm giàu. 

1. Bạn có thể trở nên giàu có khi kết hôn với at đó vì tài sản của họ. Đây 
là cách rất phổ biến. Tuy nhiên, người cha giàu nói, “Con biết hạng người 
nào lấy nhau vì tiền mà phải không?” 


2. Ban có thể trở nên giàu có bằng cách lừa đảo. Người cha giàu nói, 
“Rắc rối của một kẻ lừa đảo ở chỗ con phải giao du với những tên lừa đảo 
khác. Mà kinh doanh thường dựa vào sự tin tưởng. Vậy làm sao ta có thể 
tin tưởng được khi đối tác của ta lại là những kẻ bịp bợm? Nếu con trung 
thực và mắc phải một lỗi chân thật trong kinh doanh, đa số mọi người sẽ 
thông cảm và cho con cơ hội thứ hai. Ngoài ra, nếu con rút ra được bài học 
từ những lỗi lầm đó, con sẽ tiến bộ hơn lên. Nhưng nếu con là một kẻ lừa 
đảo vâ mắc sai lầm, thì hoặc là con sẽ vào tù hoặc là con sẽ bị “xử bởi 
những “chiến hữu' của con.” 

3. Con có thể trở nên giàu có bằng cách trở nên tham lam. Người cha 
giàu nói, “Thế giới này đây rẫy những người giàu lên nhờ tham lam. Người 
giàu tham lam bị ghét nhất trong số các loại người giàu.” 

Sau vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 2000, cả thế giới “được chiêu đãi” 

bởi những câu chuyện về các công ty bóp méo báo cáo tài chính của họ. Các 

chủ tịch hội đồng quản trị nói dối nhà đầu tư, những người trong cuộc bán 
chứng khoán phi pháp, viên chức ở các tập đoàn bảo nhân viên mua cổ phiếu 
trong khi bản thân họ lại bán ra. Hàng tháng trời tin tức đầy những câu 
chuyện về giới lãnh dạo của các công ty Enron, WorldCom, Arthur Andersen 
và các chuyên gia phân tích Wall Street nói dối, lừa bịp và ăn cắp. Nói cách 

khác, một vài người trong số những người giàu tham lam này tham đến độ vi 

phạm pháp luật và trở thành kẻ lừa bịp. Những năm đầu thế kỷ 21 đã tiết lộ ra 

một vài trường hợp tồi tệ nhất về sự tham lam, tham nhũng và thiếu đạo đức; 
điều đó chỉ ra rằng không phải kẻ lừa bịp nào cũng buôn bán ma túy, đeo mặt 
nạ và cướp nhà băng. 


4. Bạn có thể trở nên giàu có bằng cách làm rẻ rúng con người mình. 
Người cha giàu nói, “Cố gắng trở nên giàu có bằng cách trở thành nghèo 
nàn là cách thông dụng nhất mà mọi người áp dụng dể làm giàu. Những 
người cố gắng giàu có bằng cách làm rẻ đi con người của mình là những 
người thường cố gắng tiêu thấp hơn những gì mình kiếm thay vì tìm cách 
nâng cao đời sống của mình. Vẫn đề của việc trở nên giàu có bằng cách làm 
mình nghèo nàn di là cuối cùng bạn vẫn trông nghèo nàn, đáng chán.” 
Chúng ta đã từng nghe những mẫu chuyện về những người suốt cả đời tằn 
tiện từng đồng từng cắc, chỉ đi mua sắm khi có khuyến mãi. Tuy thế, mặc 
dù có rất nhiều tiền, nhưng họ lại sống cực khổ như một người nghèo thực 
sự. Đối với người cha giàu, việc có một đống tiền nhưng lại sống nghèo 
khổ như một người nghèo thực sự rất vô lý. 


Người cha giàu có một người bạn sống cả cuộc đời rất tån tiện, lúc nào cũng 
để dành tiền, không bao giờ chi tiêu cái gì ngoài những nhu cầu thiết yếu 
nhất. Điều đáng buồn là ba người con đã lớn không thể chờ đợi đến khi người 
cha chết để có thể sử dụng số tiền đó. Ngay khi người cha qua đời, cả ba 
người con đã tiêu sạch sành sanh toàn bộ tiền trong vòng chỉ ba năm như để 
den bù cho những tháng ngày đã qua. Ba người con bây giờ sống nghèo khổ 
như người cha lúc còn sống, mặc dù ông lúc đó có rất nhiều tiền. Đối với 
người cha giàu, những người tăn tiện tiền bạc và sống một cuộc sống nghèo 
khổ là những người sùng bái tiền bạc, coi đó như là ông chủ của mình thay vì 
học cách trở thành ông chủ của tiền bạc. 


5. Bạn có thể trở nên giàu có bằng cách làm việc cực nhọc. Điều mà 
người cha giàu không thích đối với chuyện làm việc vất vả cực nhọc là 
những người chăm chỉ làm việc hầu như không có thời gian hưởng thụ tiền 
bạc và cuộc sống. Nói cách khác, công việc vất vả là tất cả những gì họ 
biết. Họ không biết làm cách nào để có một thời gian đẹp. 


LÀM VIỆC VẤT VẢ ĐỀ RỒI THU NHẬP ÍT ÓI 


Người cha giàu còn dạy con trai ông và tôi rằng nhiều người làm việc rất 
chăm chỉ nhưng thu nhập thì không xứng đáng. Ong nói, “Người làm việc vất 
vả vì tiền thường có thu nhập không xứng đáng. Đây là loại thu nhập bị đánh 
thuế cao nhất trong tất cả các loại hình thu nhập. Những người thu nhập 
không xứng đáng lại cố làm việc chăm chỉ hơn nữa để rồi lại bị đánh thuế 
nhiều hơn.” Theo người cha giàu, làm việc cho loại hình thu nhập bị đánh 
thuế ngày càng cao là không khôn ngoan xét về mặt tài chính. Đa số người di 
làm thường làm những công việc bị đánh thuế cao nhất trong tất cả những loại 
thu nhập. Không những thế, người bị trả lương thấp nhất lại phải trả phần 
trăm thuế cao nhất. 


Khi còn nhỏ, người cha giàu dạy tôi biết rằng có nhiều. hơn một loại hình 
thu nhập. Ông nói, “Có loại thu nhập tốt và loại không tốt,” Trong quyển sách 
này, bạn sẽ tìm ra loại nào đáng phải bỏ công sức ra.. . đó là loại thu nhập bị 
đánh thuế ngày càng ít đi trong khi số tiền kiểm được tăng lên. 


Người cha giàu còn dạy con trai ông và tôi rằng có nhiều người suốt cả đời 
làm việc vất vả nhưng cuối đời chăng còn lại gì. Trong quyển sách này, bạn sẽ 
tìm hiểu bằng cách nào bạn chỉ phải làm việc cật lực trong vài năm rồi không 
bao giờ phải đi làm nữa.... nếu đó là điều mà bạn muốn chọn lựa. 


6. Bạn có thể trở nên giàu có bởi bạn cực kỳ thông minh,tài giỏi, 
quyến rũ hoặc là nhân tài. Tiger Woods là ví dụ điển hình về một vận động 
viên chơi golf cực kỳ giỏi, người dành cả cuộc đời để rèn luyện và phát triển 
kỹ năng của mình. Tuy vậy, việc bạn thông minh, tài giỏi không bảo đảm sẽ 
giúp bạn giàu có. Người cha giàu từng nói, “Thế giới đầy những người tài 
giỏi mà lại không giàu có. Đến Hollywood con sẽ thấy rất nhiều những diễn 


viên đẹp, hấp dẫn và tài năng nhưng lại kiếm ít tiền hơn phần lớn những 

người khác.” Thống kê cho thấy 65% các vận động viên thể thao chuyên 

nghiệp trở nên nhẫn túi 5 năm sau khi sự nghiệp chấm dứt. Trong thế giới tiền 

làn Dong muốn làm giàu không chỉ có cái đầu, sự tài năng, hay vẻ đẹp trời 
an là đủ. 


7. Bạn có thể trở nên giàu có nhờ may mắn. Cố gắng làm giàu nhờ 
vào may mắn cũng gần như việc làm giàu bằng cách làm cho mình nghèo nàn 
đi. Cụ thể là hàng triệu người đặt cược hàng tỉ, hàng triệu tỉ đôla vào vé số, 
đường đua, sòng bạc và các sự kiện thể thao với hy vọng trở nên giàu có nhờ 
thắng cuộc. Nhưng chúng ta cũng biết rằng nếu có một người may mắn thắng 
thì sẽ có hàng ngàn, hàng triệu người kém may mắn. Một lần nữa, nghiên cứu 
cho thấy rằng hầu hết những người trúng vé số thường trắng tay 5 năm sau 
ngày trúng được một khoản tiền nhiều hơn số tiền họ có thể kiếm được trong 
5 đời người. Vì vậy, việc may mắn một hay hai lần trong đời không có nghĩa 
bạn sẽ giàu có suốt dời. 


8. Ban có thể trở nên giàu có nhờ được thừa hưởng gia tài. Đến tuổi 
đôi mươi, bạn sẽ biết rằng bạn có được thừa hưởng cái gì không. Vì vậy, nếu 
biết rằng bạn sẽ chẳng được hưởng cái gì hết thì rõ ràng là bạn nên tìm cách 
làm giàu khác. 


9, Bạn có thể trở nên giàu có bằng cách đầu tư. Một trong những 
than phiền thường thấy nhất là đầu tư nào cũng cần phải có tiền. Hơn nữa, 
trong hầu hết trường hợp, điều này lại chính xác. Có một lưu ý khác với việc 
đầu tư là bạn sẽ có thể mất tất cả nếu như bạn không có kiến thức tài chính và 
chưa có kinh nghiệm đầu tư. Như nhiều người nhận thấy, thị trường chứng 
khoán rất rủi ro và không ổn định. Nghĩa là hôm nay bạn kiếm được tiền 
nhưng ngày mai tất cả sẽ biến mất. Với thị trường bất dộng sản, mặc dù có thể 
sử dụng tiền từ các chủ ngân hàng, nhưng bạn vẫn cần phải có tiền và kiến 
thức nhất định để tích lũy của cải. Trong cuốn sách này, bạn sẽ rút ra được 
cách đầu tư như thế nào. Quan trọng hơn cả, bạn sẽ học được cách trở thành 
một nhà đầu tư trước khi mạo hiểm tiền bạc của mình. 


10. Bạn có thể trở nên giàu có bằng cách tự khởi nghiệp. Khởi nghiệp 
là cách hầu hết người giàu làm giàu. Bill Gates thành lập Microsoft; Michael 
Dell xây dựng Dell Computers ở khu tập thể của mình. Vấn đề là xây dựng 
kinh doanh từ con số 0 vẫn là điều mạo hiểm nhất trong tất cả những cách làm 
giàu. Thậm chí hình thức nhượng quyền kinh doanh, mặc dù ít rủi ro hơn, lại 
rất tốn kém. Giá mua nhượng quyền kinh doanh của những công ty nổi tiếng 
dao động từ 100.000 đến 1,5 triệu đôla. Bên cạnh đó là những khoản cht hàng 
tháng cho công ty bán nhượng quyền cho việc đào tạo, quảng cáo và hỗ trợ. 
Thậm chí là những việc hỗ trợ này cũng không hứa hẹn sẽ giúp ta giàu có. Rất 
nhiều trường hợp, chúng ta cứ phải tiếp tục trả tiền cho người bán nhượng 
quyền trong khi việc kinh doanh nhượng quyền của mình đang gặp vấn dê. 
Mặc dù hình thức nhượng quyền kinh doanh không rủi ro cao bằng việc tự 
khởi nghiệp từ con số 0, nhưng các thống kê đã chỉ ra rằng 1/3 kinh doanh 
nhượng quyền đều đi đến phá sản. 


SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHỦ DOANH NGHIỆP LỚN VÀ CHỦ DOANH 
NGHIỆP NHỎ 


Trước khi qua cách làm giàu thứ 11, tôi muốn nói sơ qua về sự khác nhau 
giữa một chủ doanh nghiệp nhỏ và chủ doanh nghiệp lớn. Cái khác biệt chính 
là chủ doanh nghiệp lớn biết xây dựng mạng lưới. Thế giới đầy những chủ 
doanh nghiệp nhỏ làm chủ nhà hàng. Sự khác biệt giữa người chủ một nhà 
hàng đơn lẻ với Ray Kroc, người sáng lập McDonalds näm ở chỗ 
MecDonald's là một mạng lưới chuổi nhà hàng nhượng quyền. Một ví dụ khác 
nữa giữa chủ cửa hàng sửa chữa tivi và Ted Turner, người sáng lập CNN 
(Cable News Network). Một lần nữa, ta chú ý đến từ “mạng lưới.” Vấn đề của 
sự khác nhau đơn giản nằm ở sự khác biệt giữa độ phủ của mạng lưới. Trong 
khi rất nhiều những nhà doanh nghiệp nhỏ làm chủ các doanh nghiệp thì rất ít 
người trong số đó biết xây dựng mạng lưới. Nói tóm lại, xây dựng mạng lưới 
kinh doanh là cách mà những người giàu nhất thế giới làm giàu. 


CÁCH LÀM GIÀU THỨ 11 


11. Bạn có thể xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Lý do tôi đặt 
phương pháp làm giàu này ở vị trí thứ 11 vì đây là một cách thức rất mới mẻ 
và cách mạng trong việc làm giàu. Nếu lược sơ qua 10 cách làm giàu ở trên, 
bạn sẽ thấy răng cả 10 cách thức đều tập trung vào người muốn giàu có. Nói 
cách khác, điều đó có thể được xem như cách tập trung tham lam. Ví dụ như 
một vài người muốn trở nên giàu có bằng cách làm cho mình nghẻo nàn đi thì 
chỉ biết chăm chăm chú ý đến bản thân họ và có lẽ chỉ có một vài gia đình và 
bạn bè sẽ trở nên giàu. Người kết hôn vì tiền thì chắc chắn chỉ lo đến tiền của 
bản thân họ. Thậm chí một công ty lớn chỉ tập trung vào một vài cá nhân 
được chọn lọc để trở nên giàu có. Khi hình thức nhượng quyền xuất hiện, 
nhiều người được tạo cơ hội làm chủ doanh nghiệp và được hưởng chung của 
cải; nhưng đa số trường hợp, hình thức nhượng quyền chỉ dành cho ai có tiền. 
Như đề cập ở trên, giá mua nhượng quyền kinh doanh McDonald”s hiện thời 
lên đến hơn 1 triệu đôla. Vì thế tôi không nói những người này không tốt hay 
tham lam, đơn giản tôi chỉ muốn chỉ ra răng trong hầu hết trường hợp, điểm 
trọng tâm không nằm ở nhiều người làm giàu mà là cá nhân làm giàu. 


“Kinh doanh tiếp thị mạng lưới là phương pháp làm giàu 
mới mẻ và cách mạng.” 


Lý do tôi đặt phương pháp làm giàu qua kinh doanh tiếp thị mạng lưới 
riêng lẻ ở vị trí thứ 11 là vì đó là phương pháp chia sẻ sự giàu có với những ai 
thật sự muốn làm giàu. Hệ thống tiếp thị mạng lưới, mà tôi thường gọi là 

“nhượng quyền kinh doanh cá nhân ” hay “mạng lưới kinh doanh khổng lồ vô 
hình”, là hình thức làm giàu rất dân chủ. Hệ thống này luôn rộng mở cho 
những ai có nghị lực, ý chí và tính kiên nhẫn. Nó không quan tâm đến việc 
bạn học trường đại học nào, nếu như bạn có, hôm nay bạn kiếm được bao 
nhiêu tiền, chủng tộc hay giới tính của bạn, bạn trông có ưa nhìn không, bố 


mẹ của bạn là ai, hay bạn nổi tiếng như thế nào. Hầu hết các công ty tiếp thị 
mạng lưới chủ yếu chỉ quan tâm đến việc bạn có sẵn sàng học hỏi, thay đối và 
phát triển hay không; và liệu bạn có đủ nghị lực để vượt qua tất cả trở ngại 
trong quá trình học trở thành chủ doanh nghiệp. 


“Hệ thống tiếp thị mạng lưới, mà tôi thường gọi là nhượng 
quyền kinh doanh cá nhân, là một phương pháp tạo nên sự giàu 
có rất dän chủ.” 


Gần đây, tôi có nghe qua phát biểu của một nhà đầu tư giàu có và nổi tiếng 
tại một trường kinh doanh nối tiếng. Tôi xin không đề cập đến tên trường và 
tên người phát biểu vì những øì tôi sắp nói đây không được vui tai lắm. Người 
đó nói rằng, “Tôi không thích thú trong việc dạy người khác đầu tư. Tôi 
không thích thú trong việc giúp đỡ những người nghèo đi lên trong cuộc sống. 
Tất cả những gì tôi muốn làm là dành thời gian cho những con người thông 
minh như các bạn ở đây, tại ngôi trường này (trường dạy kinh doanh nổi 
tiếng).” 

Mặc dù không đồng tình với những gì ông ta nói nhưng tôi cũng phải thừa 
nhận ông ta rất thành thật. Lớn lên trong môi trường những người giàu của 
người cha giàu, tôi thường nghe những câu nói đại loại như thế nhưng cũng 
chỉ được nói rủ rỉ và bí mật. Trước công chúng, họ tham gia những chương 
trình từ thiện và tặng tiền cho người nghèo, nhưng phần lớn làm để được xã 
hội công nhận. Trong những cuộc họp kín, tôi thường nghe những suy nghĩ 
thật của họ - những suy nghĩ trong những trường hợp tương tự như nhà đầu tư 
nổi tiếng kia chia sẻ tại ngôi trường dạy kinh doanh nổi tiếng. 


Rõ ràng là không phải tất cả người giàu đều có cùng thái độ đó. Tuy nhiên, 
tôi luôn ngạc nhiên về việc rất nhiều người giàu và thành công nhờ vào sự 
tham lam và lãnh đạm của họ đối với người kém may mắn hơn. Một lần nữa, 
tôi lặp lại là không phải tất cả người giàu đều có chung thái độ trên nhưng 
phần trăm đó thì rất ít. 


Lý do chính tôi ủng hộ ngành tiếp thị mạng lưới là vì những hệ thống của 
nó công bằng hơn hệ thống làm giàu nếu trên. Henry Ford, một trong những 
doanh nhân vĩ đại nhất của thế giới, trở nên giàu có bởi biết cách hoàn thành 
sứ mệnh của công ty, công ty Otô Ford - “Dân chủ hóa xe ôtô.” Lý do mà cam 
kết sứ mệnh đó mang tính cách mạng vì lúc bấy giờ vào đầu thế kỷ mới, xe 
ôtô chỉ dành riêng cho người giàu. Y tưởng của Henry Ford về việc biến xe 
ôtô khả thi cho tất cả mọi người chính là điều mà sứ mệnh “Dân chủ hóa xe 
ôtô” nhắm đến. Cũng khá thú vị, Henry Ford là nhân viên của Thomas Edison 
và trong những giờ rảnh TỖI, Henry thiết kế ra chiếc xe hơi đầu tiên. Năm 
1903, công ty ôtô Ford ra đời. Bằng việc cắt giảm chi phí sản xuất và áp dụng 
dây chuyền lắp ráp để sản xuất ra hàng loạt những chiếc xe đủ tiêu chuẩn lại 
không mắc, Ford trở thành nhà sản xuất xe hơi lớn nhất trên thế giới. Không 
những biến xe hơi hợp lý về giá cả, ông còn trả lương cao nhất trong ngành 
ôtô và thường thông báo tình hình lợi nhuận đến công nhân; phát lại cho côn 
nhân hơn 30 triệu đôla hàng năm... và 30 triệu đôla những năm 1900 là rất 


nhiều so với ngày nay. 


Nói cách khác, Henry Ford trở nên giàu có vì không những quan tâm đến 
khách hàng, ông còn lo lắng cho nhân viên. Ong là người rộng lượng chứ 
không hề tham lam. Bản thân ông cũng chịu nhiêu lời châm biếm và công 
kích từ giới gọi là trí thức. Henry Ford, như Thomas Edison, không trải qua 
trường lớp bài bản và vì vậy, luôn bị chế nhạo châm biếm. 


Một trong những giai thoại mà tôi thích nhất về Henry Ford là chuyện kể 
về việc ông bị triệu tập để kiểm tra kiến thức bởi đám người tự coi là thông 
thái của thế giới hàn lầm. Ngày hôm đó, một nhóm những con người thông 
thái đến và tiến hành kiểm tra miệng. Họ muốn chứng minh rằng ông không 
biết gì. 


Buổi kiểm tra bắt đầu. Một vị học giả hỏi Henry Ford, “Lực căng của chiếc 
xe ông đang sử dụng là bao nhiêu?” Không trả lời được, Ford nhắc máy gọi 
điện cho người phó chủ tịch. Ong ta lên và trả lời câu hỏi thay cho Ford. Vị 
học giả tiếp theo hỏi và Ford cũng không trả lời được. Lần này ông cũng gọi 
người khác lên trả lời thay. Cứ thể bài kiểm tra tiếp tục cho đến khi một người 
trong nhóm hét lên “Thấy chưa, ông đúng thật là ngu dốt. Ong không hề biết 
tí gì về những câu hỏi đưa ra.” 


Henry Ford trả lời chậm rãi, “Tôi không biết câu trả lời vì tôi không muốn 
xáo trộn đầu óc của tôi bằng việc cố gắng suy nghĩ chúng. Tôi thuê những con 
người thông minh từ trường của các ngài, người có thể nhớ hết những thông 
tin các ngài đòi hỏi tôi phải nhớ. Công việc của tôi không phải là nhớ những 
thông tin mà các ngài nghĩ là thông minh, mà là giữ cho đầu óc tôi luôn tỉnh 
táo thoát khỏi những điều tầm thường để có thể tư duy.” Nói xong, ông mời 
mọi người lui ra. 


Trong nhiều năm, tôi luôn nhớ một câu nói mà tôi tin đó là một trong 
những câu phát biểu quan trọng của Henry Ford, “Tư duy là công việc khó 
nhất. Vì vậy mà chỉ có một vài người có thể làm được.” 


“Tư duy là công việc khó nhất. Vì vậy mà chỉ có một vài 
người có thể làm được.” 


SỰ GIÀU CÓ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI 


Theo tôi, dạng kinh doanh mới này, kinh doanh tiếp thị mạng lưới mang 
tính cách mạng đơn giản là vì lần đầu tiên trong lịch sử, ai cũng được chia sẻ 
việc làm giàu, điều mà cho đến tận bây giờ vẫn chỉ dành riêng cho một vài cá 
nhân được chọn lựa hay là người may mắn. Tôi cũng nhận thấy rằng đã và 
đang có một số những tranh cãi xung quanh hình thức kinh doanh mới này và 


sự tham gia của những người tham lam, đôi khi không thật thà, muốn kiếm 
được tiền nhanh. Tuy nhiên, nếu bạn lùi lại một chút và nhìn lại hình thức 
kinh doanh mới này, bạn sẽ thấy hình thức này là một hệ thống chia sẻ sự giàu 
có đầy trách nhiệm về mặt xã hội. Kinh doanh tiếp thị mạng lưới không phù 
hợp cho những người tham lam. Về mặt hình thức, đây là một dạng kinh 
doanh hoàn hảo cho những ai thích giúp đỡ người khác. Nói cách khác, kinh 
doanh tiếp thị mạng lưới chỉ hoạt động dựa trên việc giúp đỡ người khác giàu 
khi bạn trở nên giàu lên. Đối với tôi, điều này thật cách mạng, cách mạng như 
chính Thomas Edison và Henry Ford ngày xưa. 


Trước khi kết thúc, tôi biết hầu hết mọi người đều rộng lượng. Tôi cũng 
không lên án sự tham lam, vì một chút tham lam và tư lợi luôn là điều lành 
mạnh. Chỉ khi sự tham lam và tính tư lợi đó thật quá đáng thì đa số chúng ta 
sẽ phản kháng và lắc đầu khinh bỉ. Vì hầu hết con người đều rộng lượng và 
hay giúp đỡ người khác nên việc kết nối thành mạng lưới những hệ thống 
GC doanh này tạo điều kiện cho nhiều người có cơ hội giúp đỡ nhiều người 

ơn. 


Mặc dù dạng kinh doanh này không dành cho tất cả mọi người, và nếu như 
bạn là người thực sự muốn giúp đỡ càng nhiều người đạt được ước mơ và 
mục tiêu tài chính càng tốt, thì kinh doanh tiếp thị mạng lưới đáng để bạn 
dành thời gian cân nhắc. 


KẾT LUẬN 


Ngày nay có rất nhiều cách giúp ta làm giàu. Cách làm giàu tốt nhất là 
cách phù hợp nhất với ta. Nếu bạn là người thích giúp dỡ người khác, tôi tin 
rằng hệ thống kinh doanh mới - tiếp thị mạng lưới - dành riêng cho bạn. Đó là 
lý do tôi đặt tên quyển sách này là “Trường dạy kinh doanh cho người thích 
øiúp đỡ người khác.” Nếu việc giúp đỡ người khác không làm bạn thích thú, 
thì ít ra cũng có 10 phương pháp làm giàu khác để bạn chọn lựa. 


Trong những chương sau, tôi sẽ đề cập đến những giá trị chính tồn tại ở 
hầu hết các công ty tiếp thị mạng lưới. Theo tôi, những giá trị chính này cực 
kỳ quan trọng trong việc quyết định bạn có thể trở thành một phần của nền 
công nghiệp này hay không. Người cha giàu dạy tôi và con trai ông răng 
những giá trị chính quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều. Ông thường nói, “Các 
con có thể trở nên giàu có bằng cách làm cho mình nghèo nàn đi hoặc tham 
lam. Các con cũng có thể trở nên giàu có bằng cách trở nên hào phóng và 
rộng lượng. Cách thức mà các con chọn sẽ là cách thức phù hợp với giá trị 
con người của con nhất. “ 


CHƯƠNG 3 


Giá trị thứ nhất: 


Cơ hội ngang băng thật sự 


Người ta thường hỏi tôi, “Nếu anh không thể giàu có từ việc xây dựng kinh 
doanh tiếp thị mạng lưới, thì lý do gì anh lại giới thiệu phương pháp này với 
người khác?” Có một số nguyên nhân khiến tôi giới thiệu loại hình kinh 
doanh này, và chúng sẽ được giải thích rõ trong phạm vi quyển sách này. 


TƯ DUY THÀNH KIEN 


Một ngày vào khoảng giữa thập niên 70, một người bạn mời tôi đến một 
buổi trình bày về một cơ hội kinh doanh mới. Là người có thói quen luôn 
khám phá và đầu tư các cơ hội kinh doanh, tôi đồng ý tham gia cuộc họp. 
Mặc dù hơi ngạc nhiên khi buổi họp kinh doanh lại diễn ra ở nhà chứ không 
phải ở văn phòng, tôi vẫn ở lại. Nội dung buổi họp là giới thiệu về thế giới 
của tiếp thị mạng lưới. 

Tôi im lặng lắng nghe phần trình bày dài 3 tiếng và đồng ý với hầu hết các 
quan điểm nêu lên về việc tại sao một người nên tự khởi nghiệp. Duy có một 
phần tôi không quan tâm lắm, đó là sự khác biệt giữa việc kinh doanh của họ 
và của tôi. Đơn giản là tôi kinh doanh để làm giàu cho bản thân còn họ thì 
đang trình bày về việc kinh doanh cho nhiều người giàu. Vào thời điểm đó, 
tôi không được thoáng lắm với những ý tưởng mới mẻ cấp tiến. Tôi cho rằng 
kinh doanh chỉ để giúp những người chủ trở nên giàu có. 

Cuối buổi tối hôm đó, người bạn hỏi tôi nghĩ sao về cơ hội kinh doanh vừa 
trình bày. Câu trả lời của tôi là, “Cái đó cũng thú vị nhưng không dành cho 
tôi.” Khi được hỏi tại sao, tôi trả lời, “Tôi đã xây dựng xong việc kinh doanh 
cho mình. Tại sao lại phải xây dựng kinh doanh với những người khác? Tại 
sao tôi lại phải giúp họ? Ngoài ra, tôi còn nghe một số tin đồn rằng kinh 
doanh tiếp thị mạng lưới kiểu này chỉ là lừa đảo và không hợp pháp.” Không 
kịp để người bạn nói lời nào, tôi đi thăng đến xe và lái đi. 

Vào thời điểm giữa thập niên 70 đó, tôi đang xây dựng công việc kinh 
doanh quốc tế đầu tiên của mình. Vì vậy, tôi vừa bận rộn với công việc hàng 
ngày vừa phải tranh thủ xúc tiến việc kinh doanh riêng trong thời gian rảnh. 
Công ty vừa sản xuất vừa làm tiếp thị, nhắm đến tung ra thị trường loại ví 
nylon dành cho người lướt ván. Chăng bao lâu sau lần họp đầu tiên về tiếp thị 
mạng lưới, công ty kinh doanh ví thể thao của tôi phất lên nhanh chóng. Hai 
năm trời làm việc cật lực của tôi đã được tưởng thưởng xứng đáng. Thành 
công, danh tiếng và tiền bạc đến với tôi và hai cộng sự. Chúng tôi đã đạt được 
mục tiêu của mình: trở thành triệu phú trước tuổi 30. Vào những năm 1970, 1 
triệu là một số tiền không nhỏ. Tên tuổi công ty và sản phẩm được nhắc đến 
trên các tạp chí như Surfer, Runner s World and Gentleman s Quarterly. Sản 
phẩm chúng tôi rất “hot” trong thế giới đồ thể thao; đơn đặt hàng đổ về từ 
khắp nơi trên thế giới. Công việc kinh doanh quốc tế đầu tiên của tôi đang đi 
lên một cách nhanh chóng. Vì thế, khi nghe trình bày về cơ hội kinh doanh 


tiếp thị mạng lưới, tôi không thấy hứng thú và không muốn nghe tiếp. Phải 
mất đến nhiều năm sau, tôi mới thực sự mở lòng ... đủ để lắng nghe và bắt 
đầu thay đổi quan điểm của mình về ngành này. Tôi không hề nghĩ ngợi gì 
đến tiếp thị mạng lưới này nữa cho đến 15 năm sau đó. 


SỰ THAY ĐỔI TRONG SUY NGHĨ 


Vào những năm đầu thập niên 90, một người bạn mà tôi rất tôn trọng vì sự 
khôn ngoan trong tài chính và rất thành công trong kinh doanh cho biết ông 
đang tham gia kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Bill rất giàu có từ công việc đầu 
tư bất động sản, nên việc ông tham gia vào hình thức kinh doanh này thật sự 
làm tôi khó hiểu. Tôi tò mò hỏi, “Tại sao anh lại tham gia vào lĩnh vực kinh 
doanh này? Anh đâu cần thêm tiền, phải không?” 


Bill bật cười lớn trả lời, “Anh biết là tôi thích kiếm tiền mà, nhưng tôi tham 
gia vào lĩnh vực này không phải vì tôi cần tiền. Tài chính của tôi đang rất tốt 


ma. 


Tôi biết rằng Bill vừa mới hoàn thành xong một số dự án bất động sản 
thương mại đáng giá hơn 1 tỷ đôla trong hai năm qua và cũng biết rằng anh ấy 
đang làm ăn rất tốt. Vì thế câu trả lời mập mờ của Bill càng làm cho tôi tò mò 
và hỏi tới, “Thế tại sao anh lại cần công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới 
này?” 

Bill suy nghĩ một lúc rồi trả lời bằng cái giọng châm chậm của vùng Texas, 
“Trong nhiều năm, nhiều người hỏi xin tôi một vài lời khuyên cho việc đầu tư 
bất động sản. Họ muốn biết đầu tư bất động sản như thế nào để giúp họ giàu? 
Nhiều người tỏ ý muốn hợp tác đầu tư chung với tôi và muốn biết làm thế nào 
để có thể tìm ra những dự án bất động sản mà không bị lỗ?” 

Gật đầu đồng tình, tôi nói, “Tôi cũng từng bị hỏi những câu tương tự.” 

“Vấn đề là,” Bill tiếp tục, “Ða số họ không thể hợp tác đầu tư với tôi vì họ 
không có đủ tiền, Họ không có 50 ngàn đôla hay 100 ngàn đô la cần thiết để 
đầu tư vào những dự án bất động sản tầm cỡ của tôi. Với lại lý do mà rất 
nhiều người trong số họ không muốn bị lỗ là vì thật ra họ không hề có tiền. 
Một vài người ở trong tình trạng sắp bị phá sản. Vì thế họ tìm đến những 
thương lượng không bị lỗ mà những thương lượng kiểu này thường không 
bảo đảm. Cả tôi và anh đều biết những thương lượng bất động sản “ngon ăn 
nhất” thường nằm trong tay những người giàu nhiều tiền chứ không phải cho 
những ai không có tiền.” 

Tôi gật đầu đồng tình, “Tôi hiểu. Tôi nhớ là mình đã từng nghèo đến độ 
không có một nhà băng hay một đại lý bất động sản nào thèm để ý đến tôi. Y 
anh là họ không có tiền hay nếu có, thì cũng không đủ số tiền đầu tư cần thiết. 
Họ không đủ giàu cho sự đầu tư của anh phải không?” 


Bill gật đầu, “Và trên hết, nếu họ có một tí tiền, thường đó là tiền dành 
dụm cả đời. Anh cũng biết là tôi không tán thành việc đầu tư tất cả những 
øì mình có mà. Nếu họ đầu tư bằng số tiên tiết kiệm cả đời đó, họ luôn canh 
cánh, bị thua đến nỗi cuối cùng thành ra thua thật. Cả anh và tôi đều biết rằng 
người nào hay lo sợ bị thua thì thường sẽ thua cuộc.” 


Cuộc nói chuyện giữa tôi và Bill chỉ tiếp tục thêm vài phút nữa vì tôi phải 
đến ngay sân bay. Tôi vẫn không hiểu rõ lý do tại sao Bill lại tham gia vào 
hình thức kinh doanh này nhưng thật sự cách nhìn của tôi đã bắt đầu thoáng 
hơn. Tôi bắt đầu để ý đến lý do tại sao một người giàu có như Bill lại phải cần 
đến hình thức này. Và tôi dần dần nhận ra có điều gì đó khác ở hình thức kinh 
doanh này, chứ không đơn thuần là vì tiền. 

Vài tháng sau, tôi và Bill lại có dịp tán gẫu tiếp. Tôi hiểu ra được lý do anh 
tham gia vào công việc kinh doanh này: 


1. Bill muốn giúp đỡ người khác. Đây là lý do chính khiến anh tham gia vào 
công việc này. Mặc dù rất giàu, anh ta không phải là người tham lam và 
kiêu ngạo. 


2. Bill muốn giúp đỡ chính bản thân mình. “Anh phải giàu để có thể đầu tư 
với tôi. Tôi nhận ra rằng nếu tôi giúp càng nhiều người làm giàu, tôi lại 
càng có nhiều nhà đầu tư.” Bill tiếp tục, “Tró trêu là tôi càng giúp nhiều 
người giàu lên nhờ tự kinh doanh, công việc kinh doanh của tôi lại càng 
phát triển và... tôi càng giàu hơn nữa. Hiện giờ tôi đang nắm trong tay 
công việc phân phối đến khách hàng rất phát đạt, có nhiều nhà đầu tư hơn, 
và bản thân có nhiều tiền hơn để tiếp tục đầu tư. Hãy nói đến trường hợ 
hai bên cùng thắng. Đó là lý do tại sao trong một vài năm trở lại đây, tôi bắt 
tay vào đầu tư những dự án bất động sản lớn hơn rất nhiều. Như anh thấy 
đấy, rất khó để thật sự làm giàu khi đầu tư vào những thương lượng bất 
động sản nhỏ. Bạn cũng có thể đầu tư được, nhưng nếu như bạn không có 
nhiều tiền, tất cả những gì bạn có được chỉ là những thương lượng bất động 
sản mà những người có tiền không thèm để ý tới.” 


3. Bill thích học hỏi và truyền đạt kiến thức. “Tôi thích làm việc với những 
người ham học hỏi.” Bill nói với tôi trong những buổi thảo luận sau đó của 
chúng tôi, “Thật là chán khi làm việc với người nghĩ mình biết tất cả. Trong 
thế giới đầu tư bất động sản này, tôi phải làm việc với nhiều người như thể. 
Làm việc với người nghĩ rằng mình biết hết mọi câu trả lời thì thật khó 
chịu. Đối với tôi, những người bắt đầu công việc tiếp thị mạng lưới là 
những người đang tìm kiếm những câu trả lời mới và sẵn sàng học hỏi. Tôi 
thích học hỏi, truyền đạt kiến thức kinh doanh, và chia sẻ những ý tưởng 
mới với những người thích thú với việc truyền đạt đó. Như anh biết, tôi 
từng học qua kế toán và có bằng thạc sĩ về tài chính. Công việc kinh doanh 
này cho tôi cơ hội truyền đạt những øì tôi biết và song song đó tiếp tục học 
hỏi từ những người khác. Anh hắn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều 
người tài giỏi, học thức cao đến từ nhiều tầng lớp khác nhau tham gia vào 
hình thức này. Và cũng có nhiều người khác không qua trường lớp giáo dục 
bài bản nào tham gia vào công việc này để có thể học hỏi được kiến thức 
cần thiết cho sự đảm bảo tài chính trong một thế giới ngày càng ít đảm bảo 
về công việc. Chúng tôi cùng ngôi lại và chia sẻ những kinh nghiệm cuộc 
sống cũng như những oi chúng tôi đang học hỏi. Tôi thích truyền đạt kiến 
thức và thích được học hỏi; đó chính là lý do tôi yêu thích công việc kinh 
doanh này. Đây là một hình thức kinh doanh tuyệt vời và một trường dạy 
kinh doanh thực tế đúng nghĩa.” 


MỘT TƯ DUY HOÀN TOÀN MỚI ME 


Một thời gian sau, suy nghĩ của tôi bắt đầu thoáng hơn và quan điểm về 
ngành tiếp thị mạng lưới trong tôi bắt đầu thay đối. Tôi bắt đầu thấy được 
những điều mà trước đó tư duy thành kiến không cho phép; thấy những điều 
tốt và tích cực trong ngành này thay vì tiêu cực... tuy nhiên, thật ra thì cũng 
có một vài điểm tiêu cực trong ngành này. Nhưng một lần nữa, mặt tiêu cực 
hầu như luôn tồn tại ở hầu hết mọi lĩnh vực... 


Sau khi nghỉ hưu năm 1994, vào độ tuổi 47, khi đã thoải mái về tài chính, 
tôi bắt đầu tự tìm hiểu về tiếp thị mạng lưới. Mỗi khi nhận được lời mời đến 
một buổi thuyết trình nào đó, tôi chỉ ngồi lắng nghe. Tôi cũng tham gia một 
vài công ty khi thấy thích những gì họ trình bày. Tuy nhiên, việc tham gia đó 
không xuất phát vì tiền mà là để có cái nhìn đúng dän hơn về mặt tích cực và 
tiêu cực của từng công ty. Thay vì chỉ bảo thủ không lắng nghe, tôi muốn tự 
tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Sau khi xem xét một số công ty, tôi nhận ra 
mặt tiêu cực mà hầu hết mọi người đều nhận ra từ rất sớm; ví dụ có những 
người lạ vừa mới tham gia đã tự quảng cáo cho công việc kinh doanh của họ. 
Sự thật là có rất nhiều người bị cuốn hút vào hình thức kinh doanh này, những 
người mơ tưởng hão huyền, những người thực sự làm việc tích cực, những kẻ 
lừa đảo, những người thua cuộc và cả những nghệ sĩ đang giàu lên nhanh 
chóng. Một trong những thách thức cho kinh doanh tiếp thị mạng lưới chính 
là chính sách mở cửa của họ, cho phép hầu như tất cả mọi người tham gia. 
Chính sách mở cửa chính là cơ hội công bằng mà các nhà hoạt động xã hội 
luôn kêu gào đấu tranh, nhưng tôi chăng thấy bất kỳ một nhà hoạt động xã hội 
nòng cốt nào tham gia vào những buổi họp kinh doanh. 


“Kinh doanh tiếp thị mạng lưới mang đến một 
chính sách mở cửa.” 


Sau khi gặp gỡ mọi loại người như những người mong muốn giàu có, 
người làm việc tích cực, người mơ tưởng viển vông, cuối cùng tôi cũng bắt 
đầu gặp gỡ những người lãnh đạo của một số công ty. Họ là những người 
thông minh, ân cần, biết đối nhân xử thế, có đạo đức, sống thiên về tinh thần 
và chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp trong suốt những năm làm kinh doanh 
của mình. Ngay khi vượt qua được thành kiến bản thân và gặp gỡ những 
người tôi tôn trọng và có quan hệ, tôi nhận ra được cái tâm của ngành này. 
Tôi bây giờ có thể thấy được những điều mà lúc trước tôi không thể nhận ra. 
Đó là thấy cả mặt tốt lẫn mặt xấu. 


Vì thế, cuốn sách này được viết một phần để trả lời cho câu hỏi, “Nếu 
không thể làm giàu được từ việc xây dựng mạng lưới tiếp thị, tại sao anh lại 
giới thiệu cho những người khác tham gia?” Do không kiếm tiền từ việc kinh 
doanh này nên tôi khá khách quan trong việc đánh giá về nó. Quyển sách này 
miêu tả những giá trị đích thực mà tôi nhận thấy ở hình thức kinh doanh này 


.. giá trị cao cả hơn khả năng làm giàu. Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy một 
hình thức kinh doanh có trái tim và thực sự quan tâm đến con người. 


Lý do chính tôi ủng hộ hình thức kinh doanh này là vì tôi vẫn luôn không 
đồng tình với những giá trị tồn tại trong hệ thống giáo dục truyền thống. Tôi 
nhớ rất rõ thời điểm tôi học trung học, Khoảng 16 tuổi gì đó, thầy giáo đã nói 
với một người bạn của tôi, Martha, rằng cô sẽ không khá lên nổi trong cuộc 
sống vì học lực cô không tốt. Martha là một cô gái nhút nhát và rất nhạy cảm. 
Lời nói của thầy như một đòn giáng mạnh vào đầu óc cô. Martha xin nghỉ học 
liền, dù chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày tốt nghiệp trung học. 


Trong thời gian tôi còn làm việc ở Xerox, ba tháng liền kết quả bán hàng 
của một đồng nghiệp không tốt. Thay - vì giúp đỡ Ron thì giám đốc bộ phận 
bán hàng lại bắt đầu đe dọa anh. Tôi vẫn còn nhớ người sếp đó của chúng tôi 
nói rằng, “Nếu như anh không bán được hàng, anh sẽ bị cho thôi việc.” Ron 
xin nghỉ việc một tuần sau đó. 


Vì thế, một lý do khác khiến tôi ủng hộ kinh doanh qua mạng là vì trong 
hầu hết trường hợp, công ty là những doanh nghiệp rất có tình nghĩa. Nếu bạn 
vẫn sẵn sàng bám trụ, cùng lúc tự mình học hỏi, nghiên cứu, công ty sẽ luôn 
bên bạn. Nhiều công ty kinh doanh mạng lưới thực sự là những doanh nghiệp 
công băng. Nếu bạn đầu tư cả tiền bạc và sức lực, họ cũng vậy. Mặc dù tôi 
không tham gia kinh doanh ở mạng lưới này, tôi vẫn ủng hộ các doanh nghiệp 
đề cao tình cảm con người và cơ hội công bằng thật sự. 


KẾT LUẬN 


Từ năm 18 đến 27 tuổi, tôi học tại học viện quân sự và tham gia Hải quân 
Mỹ. Ở cả hai tổ chức này, giá trị chính là hệ thống giá trị tồn tại dành cho 
người giỏi nhất. Ở trường học, nếu bạn trả lời . đúng cầu hỏi mà thầy cô giáo 
muốn nghe, bạn tốt nghiệp. Nếu không, bạn sẽ rớt. Trong Hải quân, nếu bạn 
làm đúng như những gì bạn được huấn luyện, bạn sẽ sống sót trong cuộc 
chiến. Trong chiến tranh, sự sống sót dành cho các cá nhân biết thích nghi thể 
hiện rõ ràng nhất. 

Khi trở về từ chiến trường, tôi muốn mình phải thay đối một số giá trị. Tôi 
không muốn mình giỏi giang trong việc thắng - thua... một trò chơi tranh 
giành sự sống sót cho những ai thích nghi nhất (hay thông minh nhất) mà 
chúng tôi học ở trường. Đó là lý do tại sao câu tuyên ngôn sứ mệnh của 
richdad.com lại là, “Nâng cao tình trạng tài chính ổn định cho mọi người”. 
Chúng tôi tin rằng không phải cứ vì một đứa trẻ học tập không tốt ở trườn 
hay khi lớn lền làm việc lương không cao mà người đó phải chịu khó khăn về 
tài chính suốt cả dời. 


Một lý do khác khiến richdad.com ủng hộ rất nhiều người trong hệ thống 
tiếp thị mạng lưới này là vì chúng tôi cảm thấy nhiều người trong hệ thống 
này, chứ không phải tất cả, đều có chung một sứ mệnh. Bây giờ đây, thay vì 
vượt qua mặt bạn trong kỳ thi, giết chết kẻ thù trong cuộc chiến hay đánh bại 
đối thủ cạnh tranh trên thương trường, tôi thà làm việc với những người muốn 


giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu và ước mơ tài chính của họ mà không 
làm hại đến ai. Đối với tôi, điều này đáng được ủng hộ. 


Richdad.com nhận quản lý trò chơi CASHFLOW cho trẻ và biến nó thành 
trò chơi tương tác trên mạng. Trò chơi này cũng mang hình thức một chương 
trình học trên lớp cho độ tuổi từ 5 đến 12. Trò chơi tương tác này và chương 
trình giảng dạy được tải lên trên hệ thống mạng miễn phí và không có các 
quảng cáo thương mại. Đây cũng là cách chia sẻ những tài sản mà công việc 
kinh doanh chúng tôi may mắn có được. Đây cũng là cách tự nhắc nhở mình 
nên rộng lượng hơn là tham lam. 


Những trò chơi thư giãn và chương trình giảng dạy truyền đạt cho những 
người trẻ khắp thế giới một số kiến thức và kỹ năng tài chính cơ bản mà 
người cha giàu đã dạy tôi khi còn nhỏ. Nhiều năm trước, John Lennon của 
nhóm the Beatles dạy cả thế giới bài hát, Give peace a chance (Hãy cho hòa 
bình một cơ hội). Hãy đem đến cho mọi đứa trẻ nền giáo dục về tài chính một 
cách công bằng. Chúng tôi tin rằng cách đem lại hòa bình tốt nhất chính là 
việc tích cực chấm dứt cái nghèo. Và chúng tôi cũng tin rằng cách tốt nhất để 
chấm dứt cái nghèo chính là việc giáo dục về tài chính chứ không phải phân 
phát tiền bạc. Như người cha giàu thường nói, “Nếu con cho người nghèo 
tiền, con chỉ đang làm cho họ nghèo hơn.” 


Ngày nay nhiều công ty tiếp thị mạng lưới đang mang lại hòa bình thông 
qua những cơ hội làm ăn trên khắp thế giới. Không những đầu tư tại tất cả các 
thủ đô lớn trên thế giới, nhiều công ty trong số đó đang hoạt động tại Thế giới 
thứ II, mang đến những cơ hội tài chính cho hàng triệu người sống trong 
cảnh bần cùng. Hầu hết các doanh nghiệp truyền thống chỉ tồn tại được ở 
những nơi có người giàu có và có tiền để tiêu xài. Đã đến lúc tất cả mọi người 
trên thế giới cần có cơ hội công bằng để tận hưởng một cuộc sống giàu có và 
đầy đủ, chứ không phải làm cật lực để giúp người giàu càng giàu hơn. Nếu 
khoảng cách giữa người giàu và người nghèo càng xa, thì cơ hội cho hòa bình 
càng khó khăn hơn. 


GIÁ TRỊ TIẾP THEO 


Chương sau sẽ nói về giá trị của giáo dục làm thay đổi cuộc sống con 
người mà những công ty tiếp thị mạng lưới đem lại. Nếu bạn đã sẵn sàng tiến 
hành những thay đổi tài chính trong cuộc sống, chương tiếp theo này là dành 
cho bạn. 


CHƯƠNG 4 


Giá trị thứ 2: 


Giáo dục làm thay đổi cuộc đời 


KHÔNG PHẢI VỀ TIỀN 


“Chúng tôi có chế độ đền bù tốt nhất.” Tôi thường nghe cầu chú thích này 
khi tìm hiểu về những công ty tiếp thị mạng lưới khác nhau. Những người e 
ngại không chỉ cho tôi thấy những cơ hội kinh doanh thường sẽ kể những cầu 
chuyện về những người đã kiếm hàng trăm ngàn đôla hàng tháng như thế nào 
từ công việc kinh doanh này. Tôi cũng đã từng gặp những người thực sự kiếm 
được hàng trăm ngàn đôla mỗi tháng từ công việc kinh doanh, tiếp thị mạng 
lưới... nên tôi không nghi ngờ về khả năng kiếm được nhiều tiền của hình 
thức kinh doanh này. 

Đúng là sự cám dỗ của việc làm giàu đã kéo nhiều người vào công việc 
này. Tuy nhiên, tôi không đề cao việc tham gia kinh doanh tiếp thị mạng lưới 
chủ yếu vì tiền. 


KHÔNG PHẢI VỀ SẢN PHẨM 


“Chúng tôi có những sản phẩm tốt nhất.” Câu phát biểu về lợi ích này được 
nhân mạnh nhiều thứ hai trong những lần tôi đi tham quan các công ty kinh 
doanh tiếp thị mạng lưới khác nhau. Cũng khá thú vị khi có những bài phát 
biểu về doanh số bán hàng của những công ty chú trọng đến sản phẩm lại dựa 
trên bằng chứng về những người thay đổi cuộc sống như thế nào. Có một lần, 
người sáng lập của một công ty kể cho tôi nghe việc cô đã sáng chế ra một 
loại thuốc bí mật để cứu người mẹ sắp chết ở Iowa. Sau một vài cuộc kiểm 
tra, tôi phát hiện ra mẹ cô chưa bao giờ sống ở Iowa và sản phẩm mà cô ta 
nói cô ta phát minh ra xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở California chuyên 
cung cấp những sản phẩm nhãn hiệu cá nhân cho nhiều công ty khác. Như đề 
cập lúc trước, có những người đàn ông giả dối và lừa bịp, và trong trường hợp 
này, là người phụ nữ, trong tất cả mọi ngành kinh doanh và nghề nghiệp. 


Công bằng mà nói, tôi đã thấy nhiều công ty tiếp thị mạng lưới có những 
sản phẩm rất tuyệt vời ... và một vài trong số đó đến bây øiờ tôi vẫn còn sử 
dụng. Vấn đề đưa ra ở chương này là mặc dù vấn đề lương bổng cao, sản 
phẩm tốt là điều quan trọng, nhưng đây không phải là những khía cạnh quan 
trọng nhất của loại hình kinh doanh này mà chúng ta muốn đề cập. 


NHIÊU HÌNH THỨC KINH DOANH ĐỀ LỰA CHỌN 


Trong quá trình quan sát các công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới khác 
nhau, tôi hết sức ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều những sản phẩm và 
dịch vụ khác nhau được phân phối thông qua mạng lưới tiếp thị. 


Công ty tiếp thị mạng lưới đầu tiên tôi tiếp cận vào những năm 1970 chính 
là công ty chuyên bán vitamin. Tôi thử dùng qua sản phẩm và công nhận chất 
lượng của nó rất tốt, và bây giờ tôi vẫn còn dùng đến. Càng tiếp cận, tôi nhận 
thấy những công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới chủ yếu hoạt động trên các 
lĩnh vực sau: 

1. Mỹ phẩm, những sản phẩm chăm sóc da và làm đẹp. 

Dịch vụ điện thoại. 

Dịch vụ bất động sản. 

Dịch vụ tài chính/ bảo hiểm/ bảo hiểm nhân thọ/ thẻ tín dụng 
Dịch vụ pháp lý. 


ed, NV in 


6. Phân phối thị trường Internet, bán hàng hạ giá qua catalogue (hầu hết các 
sản phẩm bán ở Wal-Mart) 


7. Sản phẩm về sức khỏe, vitamin và những sản phẩm, dịch vụ liên quan đến 
sức khỏe khác. 


8. Trang sức 
9. Dịch vụ về thuế 
10.Đồ chơi mang tính chất giáo dục 


Danh sách này còn nhiều nữa. Ít nhất là một lần một tháng, tôi lại nghe nói 
đến một công ty tiếp thị mạng lưới thông báo về việc cải tiến sản phẩm hoặc 
chế độ đền bù khác. 


VẤN ĐỀ CHÍNH LÀ CHẾ ĐỘ GIÁO DỤC 


Lý do duy nhất khiến tôi giới thiệu hình thức kinh doanh tiếp thị mạng lưới 
này chính là hệ thống giáo dục của nó. Tôi đề nghị các bạn nên dành chút thời 
gian nhìn lại chế độ đền bù, sản phẩm và nghiêm túc nhìn vào rõ “đạo đức” 
của một công ty để biết công ty có thực sự quan tâm đến việc đào tạo và giáo 
dục bạn không. Điều này đòi hỏi nhiều thời gian hơn việc lắng nghe bài phát 
biểu 3 tiếng đồng hồ hay nhìn vào những quyển catalogue sản phẩm đầy mầu 
sắc hay người khác kiếm được bao nhiều tiền. Để biết được nên giáo dục đó 
tốt ra sao, bạn thật sự nên tự mình đến những buổi hội thảo, những sự kiện 
giáo dục, đào tạo. Nếu thấy thích những gì trình bày trong bài phát biểu đầu 
tiên, bạn nên dành thêm chút thời gian gặp mặt người phụ trách công việc 
giáo dục và đào tạo đó. 


Nhưng hãy quan sát cẩn thận, bởi nhiều công ty tiếp thị mạng lưới tuyên bố 
họ có những kế hoạch giáo dục tuyệt vời nhưng tôi phát hiện ra rằng chỉ có 


một vài công ty là có hệ thống giáo dục, đào tạo tốt. Ó một số công ty, nội 
dung đào tạo duy nhất là một danh sách giới thiệu các tựa sách rồi sau đó tập 
trung vào việc đào tạo bạn kỹ năng tuyển dụng bạn bè, gia đình vào công việc 
kinh doanh này. Vì thế, hãy dành thời gian quan sát, tìm hiểu thật kỹ bởi có 
nhiều công ty thực sự có chế độ giảng dạy và đào tạo cực kỳ tốt... mà theo ý 
tôi, đó là một vài trong số những khóa đào tạo về kinh nghiệm kinh doanh 
thực tế tốt nhất mà tôi từng chứng kiến ở nhiều nơi. 


BẠN TÌM ĐƯỢC DIEU GÌ TRONG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
NÀY 


Nếu đã đọc những quyển sách khác của tôi, bạn sẽ biết rằng tôi xuất thân 
từ gia đình toàn những nhà giáo dục. Cha tôi là người đứng đầu hệ thống 
trường học của bang Hawaii. Mặc dù vậy tôi không hề thích thú với hệ thống 
giáo dục truyền thống đó. Và cho dù tôi cũng được nhận vào học viện quân sự 
liên bang nổi tiếng ở New York và tốt nghiệp với bằng Cử nhân khoa học, thế 
giới giáo dục truyền thống vẫn khiến tôi phát chán. Tôi cũng trải qua quá trình 
của một sinh viễn và cũng tốt nghiệp, nhưng hầu như tôi không cảm nhận 
thách thức hay thích thú về những điều yêu cầu khi học. 


Sau khi tốt nghiệp, tôi tham gia Hải quân Mỹ và được nhận vào Chương 
tình Phi đội Hải quân Mỹ tại Pensacola, Florida. Là sinh viên phi công, tôi 
nhận thấy chương trình giáo dục này thật sự đầy thử thách và khiến tôi thích 
thú. Hầu hết chúng tôi đều nghe câu ví von thường được sử dụng thái quá, 
“biến những chú tăm thành bươm bướm”. Trong trường huấn luyện phi công 
này, họ làm đúng y chang vậy. Khi tôi bước chân vào trường, tôi đã là một sỹ 
quan với 4 năm đào tạo quân sự. Tuy nhiên nhiều sinh viên vào trường đều là 
dân mới tốt nghiệp từ các trường dại học dân sự và giống y chang như những 
con sâu bướm. Vì đang nhằm thời kỳ hippie nên có một vài cá nhân trông rất 
dị hợm với những bộ quần áo dân sự, tóc dài, để râu dài và rầu quai nón; một 
vài người đi xăng- -đan hơn là đi giày, nhung cũng đã sẵn sàng cho một 
chương trình giáo dục thay đổi cuộc sống. Nếu tồn tại qua đợt huấn luyện, hai 
hoặc ba năm sau họ sẽ biến thành những con bướm chiến - những phi công 
sẵn sàng đặt lên vai những thử thách khắc nghiệt của một vài trong số những 
đường bay nguy hiểm nhất thế giới. 


Bộ phim Top Gun với diễn viên Tom Cruise thủ vai, đề cập đến những gì 
tốt đẹp nhất về sự kiện các chú sâu bướm được trường Phi đội Hàng hải Mỹ 
biến thành những con bướm. Tôi đang đóng quân tại San Diego, California, 
nơi trường Top Gun tọa lạc. Mặc dù tôi không đủ giỏi để được cân nhắc vào 
ngôi trường danh giá đó, nhưng nghị lực và sự tự tin thể hiện qua những phi 
công trong bộ phim là cái mà đa số chúng tôi cảm nhận được. Chúng tôi từ 
những chàng trai trẻ cộc căn không biết lái máy bay thành những người chàng 
trai trẻ được đào tạo, có kỷ luật, và đã sẵn sàng cả về thể chất, tinh thân và 
tình cảm để đối đầu với những thử thách mà hầu hết mọi người đều tránh né. 
Điều mà tôi quan sát thấy nơi bản thân và những người bạn cùng học chính là 
điều tôi muốn nhắn nhủ khi đề cập đến “giáo dục giúp thay đổi cuộc sống.”. 
Khi kết thúc khóa học, cuộc đời tôi không bao giờ còn như trước nữa. Tôi 
không còn giống như khi mới chân ướt chân ráo vào trường. 


Nhiều năm sau thời gian học tập ở trường phi công và chiến đấu, nhiều 
người trong số những người bạn phi công của tôi đã trở nên rất thành công 
trong lĩnh vực kinh doanh. Khi có dịp gặp mặt, chúng tôi đều công nhận khóa 
huấn luyện ở trường phi công có ảnh hưởng rất lớn đến thành công của chúng 
tôi ngày hôm nay. 


Vì thế, khi đề cập đến nền giáo dục giúp thay đổi cuộc sống, tôi muốn nói 
đến một nền giáo dục đủ mạnh mẽ để biến một con tằm thành chú bướm 
trưởng thành, quá trình thường được gọi là sự biến đối bản chất. Khi đánh giá 
chương trình giảng dạy của một công ty tiếp thị mạng lưới, đó phải là một 
chương trình có khả năng tạo nên sự biến đổi lớn trong cuộc đời bạn. 


Nhưng có một điều tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn, không phải ai cũng 
qua được chương trình huấn luyện khi còn ở trường phi công. 


TRƯỜNG HỌC KINH DOANH ĐỜI THỰC 


Một trong những điều hay nhất của trường đào tạo phi công là những 
người giảng dạy đều là những phi công đã từng trở về từ nhiều chiến trường. 
Khi nói chuyện với chúng tôi, họ nói từ những thực tế cuộc sống. Một trong 
những vấn đề tôi gặp phải với trường dạy học truyền thống chính là nhiều 
thầy cô không có kinh nghiệm kinh doanh thực tế. Nếu có đi chăng nữa, thì 
đó cũng là kinh nghiệm của những nhân viên công ty, phần lớn là giám đốc 
cấp trung hơn là những người sáng lập công ty. 

Khi tham gia khóa học MBA ở Hawaii, tôi nhận ra rằng những kiến thức 
học được đều là lý thuyết quản trị hay lí thuyết kinh tế từ một vài nhà quản lý 
cấp trung làm việc tại những tập đoàn lớn. Nếu những người giảng dạy không 
có kinh nghiệm kinh doanh, thường họ là những người không bao giờ cúp 
học. Nói cách khác, họ đi học nhà trẻ từ năm 5 tuổi và rồi vẫn ở trong hệ 
thống trường học, cố gắng giảng dạy cho sinh viên về cuộc sống thực tế. Đối 
với tôi, hệ thống đó là một trò đùa. 

Lý do tôi đi học MBA vì muốn trở thành một nhà doanh nghiệp trẻ thay vì 
là nhân viên. Hầu hết các nhà quản lý cấp trung hay thầy cô giáo ở trường đều 
không có khái niệm bắt đầu xây dựng kinh doanh từ con số 0 như thể nào. 
Hầu hết đều không phải là những doanh nhân, mà là nhân viên. Đa số đều 
không biết để tồn tại được trong thương trường cần phải có những kỹ năng 
kinh doanh nào vì họ chưa bao giờ thực sự lăn lộn ngoài thực tế. Hầu hết khi 
rời khỏi tháp ngà trường học đều tiến thắng đến tháp ngà ở những tập đoàn đa 
quốc gia. Họ bị ám ảnh bởi nghề nghiệp ổn định và những khoản thu nhập õn 
định. Nói cách khác, hầu hết họ đều sở hữu vốn lý thuyết kinh doanh hoàn 
hảo nhưng rất ít người có những kỹ năng kinh doanh thực tế, những kỹ năng 
giúp họ tự xây dựng công việc kinh doanh riêng và trở nên giàu có trên 
thương trường. Đa số họ đều không thể tồn tại được nếu không có những 
khoản thu nhập cố định. 

Học được chín tháng, tôi từ bỏ chương trình MBA. Đối với tôi, quay lại 
trường dạy kinh doanh truyền thống để lẫy bằng MBA giống như việc quay 
trở lại trường của những con sâu bướm. Sau thời gian học phi công, tôi chỉ 


muốn được học tại trường kinh doanh có khả năng biến tôi thành con bướm. 
Năm 1974, sau khi rời khỏi phi đội hàng hải, tôi tìm đến người cha giàu để 
tìm kiếm điều tôi cần. Trường dạy kinh doanh của người cha giàu là nơi tập 
trung vào những kỹ năng giúp làm giàu hơn là những lý thuyết dạy cách điều 
hành một công việc hay một nền kinh tế. Người cha giàu thường nói, “Kỹ 
năng giúp con giàu, chứ không phải lý thuyết.” 


“Kỹ năng giúp con giàu, chứ không phải lý thuyết.” 


Tôi có tiếc khi nghỉ học ngang? Thỉnh thoảng cũng có, nhưng xét ra tôi lại 
cùng hội cùng thuyền với những nhân tài nghỉ học giữa chừng như Bill Gates, 
Michael Dell, Steve Jobs và Ted Turner. Những doanh nhân trẻ hồi trước như 
Thomas Edison và Henry Ford cũng nghỉ học giữa chừng. Tôi tin rằng tất cả 
những nhà doanh nghiệp trẻ này đều nhận ra thế giới kinh doanh bên ngoài là 
một nơi lý thú để đạt được những kinh nghiệm kinh doanh thực tế. Những 
người đàn ông này đã trở thành những con bướm khổng lồ, làm thay đổi mãi 
mãi thế giới kinh doanh. 

Tuy nhiên, xin đừng hiểu sai ý tôi. Rất nhiều thông tin dạy trên trường nơi 
tôi học đều có giá trị cho bất kỳ ai làm kinh doanh. Tuy nhiên, trường học 
không dạy tôi những kỹ năng thực tế cần thiết để trở thành một doanh nhân. 
Thay vào đó, trường kinh doanh truyền thống lại dạy những kỹ năng trở thành 
một nhân viên. Không lâu sau khi nghỉ học, tôi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh 
ví nylon Velcro với hơn 500 đại diện bán hàng trên toàn thế giới. Ơ tuổi 30, 
tôi đã là một triệu phú, nhưng rồi công ty phá sản hai năm sau dó. Mặc dù 
việc phá sản không là một kinh nghiệm dễ dàng chút nào, nhưng đó là một bài 
học tuyệt vời. Tôi học được rất nhiều trong ba năm, không những về vấn đề 
kinh doanh mà còn về bản thân. 


Xây dựng và làm phá sản một doanh nghiệp hoàn toàn là một bài học 
không dựa trên lý thuyết kinh doanh. Đối với tôi, đó là bài học vô giá khiến 
tôi giàu có một cách thực sự; nhưng quan trọng hơn cả, đó là một bài học giúp 
tôi tự do. Tôi không mong đợi một sự giảng dạy có thể biến tôi thành chú tăm 
chuyên tìm việc với tấm bằng MBA. Sau lần phá sản đó, người cha giàu nói 
với tôi, “Tiền bạc và thành công làm con ngạo mạn và ngu xuẩn. Bây giờ, với 
cái nghèo và tình trạng không còn gì, con sẽ lại tiếp tục học hỏi.” 


Lý do tôi đặt tựa sách này “Trường dạy kinh doanh cho những người thích 
giúp đỡ người khác” bởi vì đó là điều mà nhiều công ty tiếp thị mạng lưới 
đang làm. Đấy là những trường kinh doanh dạy những kỹ năng kinh doanh 
thực tế cho một doanh nhân trẻ, hơn là những kỹ năng của một nhân viên 
muốn trở thành một nhà quản lý cấp trung với mức lương cao của tập đoàn 
quốc tế. 

Khi tham gia những buổi huấn luyện của một vài công ty tiếp thị mạng 
lưới, tôi có dịp gặp gỡ các nhà lãnh đạo - những người làm chủ việc kinh 
doanh thực tế trên thể giới khởi nghiệp từ con số 0. Nhiều người là những nhà 
giáo tuyệt vời vì họ giảng dạy từ kinh nghiệm chứ không phải từ lý thuyết. 
Tham gia nhiều buổi hội thảo, ngồi phía hàng khán giả mà tôi không ngừng 
gật đầu đồng ý với những buổi trao đổi thăng thắn về những kỹ năng giúp bạn 


tồn tại ở thế giới kinh doanh thực sự. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, những 
nhà lãnh đạo này không chỉ giảng dạy những kỹ năng thực tế mà còn dạy 
chúng ta thái độ, tinh thân và tình cảm cần thiết để thành công trong thế giới 
này. Kiến thức mà tôi nhận thấy qua một vài buổi hội thảo là vô giá ... hoàn 
toàn vô giá, đặc biệt đối với những ai muốn chuyển mình thành những chú 
bướm tỉnh nhuệ. 

Thường sau mỗi buổi hội thảo, tôi hay nói chuyện với những người hướng 
dẫn. Tôi rất ngạc nhiên về chuyện họ kiểm được nhiều tiền như thể nào không 
những từ công việc kinh doanh của họ mà còn từ những đầu tư khác. Một vài 
người còn kiếm được nhiều hơn xa những giám đốc diêu hành hàng đầu của 
những tập đoàn châu Mỹ. Chắc chắn họ kiếm được nhiều tiền hơn những 
giảng viên giảng dạy trong những trường dạy kinh doanh truyền thống. 


Tuy nhiên, còn có những điều đáng ghi nhận khác về những giảng viên 
này. Mặc dù rất giàu có và không cần phải dạy học nhưng họ lại có một niềm 
đam mê giảng dạy, giúp đỡ những người khác. Một lý do cho những đam mê 
này chính là hình thức kinh doanh tiếp thị mạng lưới hình thành dựa trên 
những nhà lãnh đạo luôn muốn kéo người khác lên; trong khi một công ty 
truyền thống hay kinh doanh thuộc chính phủ thường dựa trên việc đề bạt một 
vài người và làm cho đa số mọi người còn lại hài lòng với khoản tiền vừa đủ 
kiếm được. Những giảng viên trong thế giới tiếp thị mạng lưới không nói, 
“Nếu anh làm việc không tốt, anh sẽ bị mất việc.” Thay vào đó, họ lại nói 
rằng, “Hãy để tôi giúp anh hoàn thành công việc này tốt hơn nữa.” Họ còn nói 
rằng, “Anh muốn học bao lâu cũng được. Ngay khi anh còn muốn học, tôi sẽ 
vẫn luôn ở bên anh hướng dẫn. Chúng ta cùng ở trên một con thuyên.” Đối 
với tôi đó là loại hình giáo dục mà tôi mong muốn. 

Vì thế khi bạn muốn tìm kiếm những con người hàng top, những con người 
thành công trong công ty tiếp thị mạng lưới, hãy tự hỏi bản thân mình có 
muốn học hỏi từ họ không. 


Một vài trong những môn học thực tế quan trọng mà các công ty tiếp thị 
mạng lưới dạy là: 


Thái độ với thành công 

Kỹ năng lãnh đạo 

Kỹ năng giao tiếp 

Kỹ năng con người 

Vượt qua sợ hãi cá nhân, nghi ngờ và sự thiếu tự tin 
Vượt qua nỗi sợ hãi bị từ chối 

Kỹ năng quản lý tiền bạc 

Kỹ năng đầu tư 


e ER 0 


Kỹ năng giải trình 


¬ 
= 


Kỹ năng quản lý 


= 
. 


Đặt ra mục tiêu 


¬ 
e 


Cách ăn mặc tạo sự thành công 


Những người thành công mà tôi gặp trong lĩnh vực kinh doanh tiếp thị 
mạng lưới đã phát triển những kỹ năng này từ các chương trình đào tạo tiếp 
thị mạng lưới. Dù cho bạn có đạt vị trí hàng đầu trong hệ thống tiếp thị mạng 
lưới hay có kiếm được nhiều tiền hay không, thì khóa dào tạo này cũng rất có 
ích cho suốt cuộc đời của bạn. Nếu chương trình giảng dạy thật sự tốt, cuộc 
sống của bạn sẽ được cải thiện tốt hơn, và có lẽ là mãi mãi. 


GIÁO DỤC LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI LÀ GÌ? 


Biểu đồ dưới đây nhằm giải thích cái mà tôi gọi là giáo dục mang tính thay 
đổi cuộc đời. Đây là một tứ diện, có nghĩa là một khối đa diện có 4 mặt, được 
nhiều người biết đến như là một kim tự tháp... mà những kim tự tháp Ai Cập 
thì tôn tại hàng thế kỷ. Nói cách khác, khối tứ diện hay kim tự tháp là những 
cấu trúc rất vững chắc. Trong nhiều thế kỷ các học giả tin rằng quy luật vũ trụ 
hay thiên nhiên vận hành chung quanh con số 4; và trong trường hợp này là 4 
cạnh. Điều này lý giải tại sao có 4 mùa, xuân hạ thu đông. Với những người 
nghiên cứu chiêm tinh học, có 4 nhân tố chính đó là đất, không khí, lửa và 
nước. Khi tôi nói đến nền giáo dục mang tính thay đổi cả cuộc đời, sự thay 
đổi một lần nữa lại xuất hiện với con số 4. Nói cách khác, để giáo dục làm 
thay đổi cuộc đời này thành sự thật, nó cần phải có đầy đủ 4 yếu tố của Kim 
Tự Tháp Học: trí tuệ, xúc cảm, thể chất và tinh thần. 


Kim Tự Tháp Học 


trí tuệ 


tinh thần E? € e —— xúc càm 


`” 


thể e 


Giáo dục trí tuệ 


Giáo dục truyền thống chủ yếu chú trọng vào giáo dục trí tuệ. Nó dạy 


chúng ta những kỹ năng như đọc, viết và tính toán: những kỹ năng vốn rất 
quan trọng. Chúng thường được gọi là kỹ năng nhận thức cơ bản. Điều mà 
bản thân tôi không thích nên giáo dục này vì sự thiếu quan tâm đến mặt xúc 
cảm, thể chất và tỉnh thần của sự giáo dục. 


Giáo dục xúc cảm 


Một trong những phàn nàn của tôi- về giáo dục truyền thống chính là việc 
nó làm tăng nỗi sợ hãi cụ thể hơn là nỗi sợ về việc phạm lỗi, dẫn đến nỗi sợ bị 
thi rớt. Thay vì truyền cảm hứng học tập cho tôi, các thầy cô đem nỗi ám ảnh 
thi rớt để động viên, đại loại như, “Nếu em không đạt điểm tốt, em không thể 
kiếm được việc làm có lương cao.” 


Thêm nữa, khi học ở trường tôi thường bị phạt khi phạm lỗi. Ớ trường, tôi 
học được cảm giác sợ hãi, xét về mặt tình cảm, khi phạm lỗi. Nhưng vấn đề là 
ngoài thực tế, nhữn người đi tiên phong và thành công là những người mắc 
nhiều lỗi nhất và biết rút ra bài học từ đó. 


Người cha nghèo, một giáo viên, cho rằng phạm lỗi là một cái tội. Ngược 
lại, người cha giàu lại nói rằng, “Phạm lỗi là con dường, chúng ta phải trải qua 
để học hỏi. Chúng ta học đi xe đạp bằng cách té lên té xuống rồi lại leo lên 
nhiều lần. Lỗi, nếu có, chỉ là khi ta phạm lỗi mà không rút ra được bài học 


>1 


gl. 


Người cha giàu giải thích tiếp, “Lý do mà nhiều người nói dối sau khi 
phạm lỗi là vì về mặt tình cảm họ sợ phải thừa nhận chuyện đó ... chính vì 
thế, họ đánh mất đi cơ hội học hỏi và phát triển. Phạm lỗi, thừa nhận nó mà 
không đổ lỗi cho bản thân hay người khác hay biện hộ là cách mà chúng ta 
nên học hỏi. Phạm lỗi mà khỗng thừa nhận vả còn đổ lỗi cho người khác là 
một cái tội. Gần đây chúng ta được biết cựu tổng thống Mỹ có những quan hệ 
tình cảm ngoài vợ ngoài chồng. Theo tôi, việc tôi tệ hơn chuyện quan hệ tình 
cảm đó chính là ông đã nói dối về vụ việc khi bị phát hiện. Nói dối không 
những thể hiện một nhân cách kém mà còn phí phạm một cơ hội rút ra một 
bài học quý giá.” 


Trong thế giới kinh doanh truyền thống, thái độ đối với lỗi lầm biểu hiện 
rất rõ. Trong thế giới này, khi phạm lỗi, bạn thường bị cho thôi việc hay bị 
phạt. Trong thế giới tiếp thị mạng lưới, bạn được khuyến khích học hỏi thông 
qua những lỗi phạm phải, sửa chữa lỗi lầm và trở nên thông minh hơn cả về 
trí tuệ và xúc cảm. Trong thời gian tôi học bán hàng ở các công ty, những 
người bán hàng nào không đạt đủ tiêu đều bị cho thôi việc. Nói cách khác, 
chúng ta đang sống trong thế giới sợ hãi khuyết điểm, chứ không phải là học 
hỏi. Đó là lý do tại sao nhiều người trong thế giới các công ty vẫn chỉ là 
những chú sâu bướm. Làm sao chúng có thể bay được khi sống trong một tổ 
kén công ty bị trói chặt bởi nỗi sợ mắc khuyết điểm? 


Trong thế giới tiếp thị mạng lưới, người lãnh đạo chú ý làm việc với những 
người không làm việc tốt để khuyến khích họ tiến lên, chứ không phải để sa 
thải họ. Có lẽ bạn sẽ chăng bao giờ biết chạy xe đạp nếu như bạn bị phạt khi 
bị té xe. 


Tôi thành công hơn nhiều người về mặt tài chính không phải vì tôi giỏi 
giang hơn họ mà bởi vì tôi gặp nhiều thất bại hơn họ. Nói cách khác, tôi đi lên 
nhờ phạm lỗi nhiều. Trong tiếp thị mạng lưới, bạn được khuyến khích phạm 
lỗi, sửa sai, rút ra kinh nghiệm và phát triển. Đối với tôi, đó là giáo dục làm 
thay đổi cuộc đời. Khi thoát khỏi nỗi sợ hãi bạn mới có thể cất cánh bay. 


Nếu bạn là người lo sợ phạm lỗi và thua cuộc, thì tôi tin kinh doanh tiếp thị 
mạng lưới với chương trình đào tạo tốt sẽ cực kỳ thích hợp cho bạn. Tôi từng 
chứng kiến những chương trình đào tạo tiếp thị mạng lưới giúp xây dựng và 
phục hồi sự tự tin vào bản thân như thế nào... và một khi bạn đã tự tin, cuộc 
sống bạn sẽ thay đối mãi mãi. 

Giáo dục thể chất 


Nói đơn giản, người sợ phạm lỗi thường không học được nhiều vì họ 
không làm nhiều. Hầu hết mọi người biết rằng học cũng là một quá trình rèn 
luyện thể chất giống như quá trình trí tuệ. Đọc viết là những quá trình rèn 
luyện thân thể, cũng giống như chơi tennis. Nếu bạn có điều kiện biết tất cả 
mọi câu trả lời đúng và không phạm lỗi, những cơ hội - những quá trình giáo 
dục - sẽ bị cản trở. Làm sao bạn có thể tiến bộ nếu như bạn biết tất cả mọi câu 
trả lời mà lại sợ hãi không dám làm gì hết? 

Những công ty tiếp thị mạng lưới mà tôi nghiên cứu đều khuyến khích giáo 
dục thể chất nhiêu như trí tuệ. Họ khuyến khích bạn ra ngoài và đối điện với 
nỗi sợ hãi bằng cách hành dộng, phạm lỗi, rút ra kinh nghiệm, và trở nên 
mạnh mẽ hơn về trí tuệ, tình cảm và thể chất từ quá trình đó. 


Giáo dục truyền thống khuyến khích bạn học những sự kiện và dạy bạn, về 
mặt xúc cảm, sợ hãi việc phạm lỗi, điều làm bạn thụt lùi phía sau. Sống trong 
môi trường sợ hãi phạm lỗi là không lành mạnh cả về trí tuệ, tình cảm, thể 
chất và tài chính. Như nói ở trên, tôi có nhiều tiền hơn không phải vì tôi giỏi 
hơn về mặt học vấn mà vì tôi phạm nhiều lỗi hơn, biết nhận lỗi và rút ra bài 
học từ đó. Rồi tôi lại tiếp tục phạm lỗi... và tôi luôn mong phạm thêm lỗi nào 
đó trong tương lai... trong khi nhiều người cố gắng làm việc chăm chỉ để 
không phạm thêm lỗi nào trong tương lai ...điều đó cũng lý giải tại sao chúng 
ta có những tương lai khác nhau. Bạn không thể thay đổi tương lai nếu như 
bạn không sẵn sàng thử những cái mới và chấp nhận rủi ro phạm lỗi và rút ra 
bài học từ đó. 

Những công ty tiếp thị mạng lưới tốt nhất khuyến khích người của họ học 
thêm cái gì mới một cách trí tuệ, hành động, phạm lỗi, học hỏi, sửa chữa và 
lặp lại quy trình đó. Đó chính là hình thức giáo dục thực tế cuộc sống. 


Nếu bạn sợ phạm lỗi nhưng cũng ý thức rằng bạn cần phải tiến hành một 
số thay đối trong cuộc sống, thì một chương trình tiếp thị mạng lưới tốt sẽ là 


một chương trình phát triển cá nhân dài hạn tốt nhất cho bạn. Một công ty tiếp 
thị mạng lưới tốt sẽ luôn cầm tay và hướng dẫn bạn đến một cuộc sống biết 
vượt lên nỗi sợ hãi và thua cuộc. Ngoài ra, nếu bạn không muốn được cầm 
tay, họ sẽ không làm điều đó. 


Người ta nói rằng nếu muốn thay đổi hành động một người, hãy thay đổi 
suy nghĩ của họ. Gần đây, có nhiều người tán thành quan điểm nếu muốn thay 
đối suy nghĩ của một người, đầu tiên hãy thay đối hành động của họ. Điều 
tuyệt vời của kinh doanh tiếp thị mạng lưới là nó tập trung vào cả hai, suy 
nghĩ và hành động của bạn. 


Vấn đề đối với hệ thống giáo dục truyền thống là chúng sẽ phạt bạn khi 
bạn làm sai, thay vì sửa sai giúp bạn. 


Giáo dục tỉnh thần 


Đâu tiên, tôi thấy nên giải thích quan điểm của tôi trước đề tài thường nóng 
hổi và tình cảm này. Tôi sử dụng từ tỉnh thần thay vì từ tôn giáo vì những lý 
do cụ thể. Cũng như việc có những công ty tiếp thị mạng lưới tốt và những 
công ty tiếp thị không tốt, theo ý tôi, cũng sẽ có những tổ chức tôn giáo tốt và 
những tổ chức không tốt. Nói một cách cụ thể, tôi từng thấy có những tổ chức 
tôn giáo giúp củng cố con người về mặt tình thần, nhưng cũng có những tổ 
chức làm tinh thần con người yếu đi. 


Vì vậy, khi đề cập đến giáo dục tinh thần, nó có thể không bao gồm tôn 
giáo. Khi tôi nói đến giáo dục tinh thần, tôi không ám chỉ đến một giáo phái 
nào hết. Lý do tôi thận trọng về vấn đề này vì tôi được dạy ngay từ khi còn 
nhỏ, “Không bao giờ thảo luận về tôn giáo, chính trị, giới tính và tiền bạc.” 
Hơn nữa, tôi đồng ý với câu phát biểu này vì những đề tài này hay thay đổi và 
mang tính xúc cảm cao. Tôi không có ý định làm khó chịu cảm xúc hay niềm 
tin của ai và tôi muốn ủng hộ quyên tự do chọn lựa của các bạn. 


VƯỢT RA NGOÀI GIỚI HẠN CON NGƯỜI 


Chiến tranh là một sự kiện kinh khủng. Nó khiến những con người này làm 
những điều kinh khủng với những con người khác. Nhưng cũng chính trong 
chiến tranh, tôi cũng đã thấy được phần tốt nhất của con người. Chính ở đó, 
tôi nhận ra rằng sức mạnh con người vượt xa khỏi giới hạn của mình. Và hơn 
thế nữa, tất cả chúng ta đều có sức mạnh đó. Tôi biết các bạn cũng có nó. 


Tin tốt lành rằng không phải ở trong cuộc chiến các bạn mới chứng kiến 
sức mạnh này. Một ngày nọ khi chứng kiến cảnh những chàng trai và cô gái 
trẻ bị khiếm khuyết về cơ thế, tinh thân đó trong tôi lại trỗi dậy. Khi chứng 
kiến những con người trẻ, một số người khiếm khuyết chân, chạy đua với 
những đôi chân giả, chạy với tất cả trái tim và tâm hồn, tinh thần đó lại nhói 
lên trong tim tôi. Nước mắt tuôn trào khi tôi chứng kiến cảnh một cô gái trẻ 
mất một chân chạy đua với tất cả con tim. Tôi có thể thấy được sự đau đớn 
trên gương mặt cô gây ra bởi cái chân giả, nhưng cái đau về thể xác không thể 
sánh bằng sức mạnh tinh thần của cô. Mặc dù cô không thắng trong cuộc đua 


nhưng cô đã chiến thắng trong trái tim tôi. Cô đã làm bừng lên tâm hồn cao 
thượng và nhắc nhở về điều mà tôi đã lãng quên. Giây phút đó tôi nhận ra 
rằng những con người trẻ này đang chạy cho tất cả chúng ta cũng như cho 
chính bản thân họ. 


Chúng ta cũng thường được gợi nhớ đến tỉnh thần này trong những bộ 
phim. Như trong phim Trái Tim Quả cảm, Mel Gibson di tới đi lui trước 
nhóm người nông dân Scotland nghèo khổ, đang sợ hãi trước quân đội Anh 
hùng mạnh trước mặt, và hét lên, “Chúng có thể giết chúng ta, nhưng không 
thể lấy đi sự tự do.” Đó là lời nói truyền đi từ tỉnh thần anh đến tỉnh thần 
những người nồng dân. Bằng cách đó, anh đã chế ngự được nỗi sợ hãi và nghi 
ngờ của tất cả mọi người do không được huấn luyện chiến đấu và vũ khí thô 
sơ. Anh châm ngòi cho tinh thần bất khuất bùng cháy và đánh bại đội quân 
mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. 

Tôi cũng để ý thấy rằng những nhà lãnh đạo thành công trong tiếp thị mạng 
lưới đã được đào tạo khả năng kêu gọi tỉnh thần con người. Họ có khả năng 
chạm đến phần cao quý nhất tiềm ẩn trong mỗi người đi theo sau họ và truyền 
cảm hứng để mọi người tiến lên ... vượt lên giới hạn con người, nỗi sợ hãi và 
lo lăng. Đó chính là sức mạnh của nền giáo dục làm thay đổi cuộc đời. 

Người cha giàu thường nói với tôi, nhất là khi tôi bị phá sản, mất tự tin và 
phương hướng, “Có ba hạng người trong chúng ta. Người giàu, người nghèo 
và người trung lưu. Công việc của con là tìm ra loại người nào xuất hiện.” 
Người cha giàu cũng nói, “Thế giới kinh doanh và đầu tư tồn tại hai dạng cảm 
xúc: tham lam và sợ hãi. Lý do hầu hết mọi người không giàu không phải vì 
họ tham lam mà vì họ sợ hãi. Nếu muốn giàu có, con cần phải vượt qua nỗi sự 
hãi và vươn lên.” Theo ý tôi, cách tốt nhất vượt qua nồi lo sợ là phải. luôn 
đánh thức tinh thần trỗi dậy; và điều này chính là cái mà các công ty tiếp thị 
mạng lưới làm. 


Từ “giáo dục” có nghĩa là “làm cho bộc lộ ra”. Một trong những vấn đề tôi 
gặp phải với giáo dục truyền thống chính vì việc giáo dục đó dựa trên nỗi lo 
sự bị rớt thay vì dựa trên những thách thức học hỏi từ những lỗi phạm phải. 
Theo tôi, giáo dục truyền thống được thiết kế để làm bộc lộ ra con người 
trung lưu trong. chúng ta... người mà lúc nào cũng cảm thấy không an toàn, 
cần một công việc, lương tháng ô ổn định, sống trong nỗi sợ hãi phạm lỗi và lo 
lắng về việc bạn mình sẽ nghĩ gì nếu mình làm khác họ. Lý do tôi ủng hộ hầu 
hết các công ty tiếp thị mạng lưới và đặt tên quyển sách này Trường dạy kinh 
doanh cho những người thích giúp đỡ người khác là vì hình thức giáo dục ở 
những công ty này giúp làm hiển lộ “con người giàu” trong mỗi chúng ta. Tôi 
đánh giá cao sự giáo dục làm thay đổi cuộc đời. 


Tiện thể cũng xin trích định nghĩa của tạp chí Forbes; người giàu là người 
kiếm từ 1 triệu đôla một năm trở lên. Người nghèo là người kiếm ít hơn 25 
ngàn đôla một năm. Câu hỏi không phải là bạn kiếm được bao nhiêu hôm nay 
mà là, “Công việc của bạn có huấn luyện. bạn kiếm hơn 1 triệu đôla hay hơn 
SE năm không?” Nếu không, bạn nến tìm một chương trình giảng dạy tốt 

ơn 


TÓM TẮT 


Khi công ty đầu tiên của tôi phá sản, công ty ví nylon Velcro, người cha 
giàu chúc mừng tôi. Ông nói, “Con mới trả tiền cho một bài học đáng giá 
hàng triệu đôla. Con đang trên đường trở nên rất giàu có. Lý do hầu hết mọi 
người không bao giờ tìm thấy con người giàu có trong chính họ là vì con 
người nghèo lúc đó vẫn nghĩ răng phạm lỗi thì thật tồi tệ.” 


Theo tôi, sự khác biệt giữa những øgiá trị tìm thấy trong giáo dục truyền 
thống và giáo dục làm thay đổi cuộc đời chính là sự khác biệt giữa những giá 
trị của việc rút ra bài học từ những lỗi lầm với việc trách phạt người khác khi 
họ phạm lỗi; tạo nên giá trị của tinh thần con người - tinh thần đủ mạnh mẽ để 
vượt qua những thiếu thốn năng lực trí tuệ, tình cảm hay thể chất. 


GIÁ TRỊ TIẾP THEO 


Người cha nghèo đánh giá cao công việc ổn định. Người cha giàu đánh giá 
cao việc tự do về tài chính. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về 
giá trị của việc biến một người chuyên tìm kiếm công việc ổn định thành 
người tìm kiếm sự tự do tài chính. Nó bắt đầu băng việc thay đổi những góc 
phần tư khác nhau. Nói cách khác, bạn sẽ nhận ra rằng tại sao thay đổi công 
việc không phải là thay đối cuộc sống. 


CHƯƠNG 5 


Giá trị thứ 3: Bạn bè là người giúp bạn tiến lên 
chứ không kéo bạn xuống 


“Bạn tôi sẽ nói gì đây?” là một câu hỏi và cũng là mối quan tâm mà tôi đã 
nghe nhiều lần trong những buổi hội thảo giáo dục tổ chức bởi công ty tiếp thị 
mạng lưới. Một quan tâm khác nữa là, “Họ sẽ nghĩ tôi bị điền.” 

Đối với nhiều người, mặc dù cơ hội kinh doanh này có lý đối với họ và họ 
thật sự muốn tạo nên sự thay đổi trong cuộc sống tài chính, nhưng một trong 
những khó khăn lớn nhất chính là bạn bè và gia đình họ sẽ nghĩ gì khi họ bắt 
tay vào loại hình kinh doanh này. 


Một buổi tối nọ, mọi người tập trung đến nghe phần trình bày về cơ hội 
kinh doanh trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới của một người mẹ trẻ một 
mình nuôi con. Người mẹ trẻ kể về chuyện chồng cô đã bỏ cô đi, để lại đứa 
con ra sao. Thay vì nhờ vào quỹ phúc lợi xã hội, người mẹ trẻ kiên cường này 


bắt tay kinh doanh tiếp thị mạng lưới và cho đến hôm nay đã kiếm dược hơn 
60 ngàn đôla một năm và vẫn có thời gian chăm sóc con. Cô nói với mọi 
người rằng kinh doanh này đã mang đến cho cô sự bảo đảm, niềm hy vọng, 
khả năng điều khiển cuộc sống của mình và quan trọng hơn cả là thời gian 
dành cho con cái. Để kết thúc, cô nói, “Và trên tất cả, trong 10 năm nữa thôi, 
tôi sẽ là một triệu phú nhờ vào công việc kinh doanh đang ngày càng phát 
triển. Tôi sẽ chăng bao giờ làm được điều này nếu tôi vẫn tiếp tục làm công 
việc cũ của tôi. Và tôi cũng chăng bao giờ làm được nếu không có sự giúp đỡ 
của mọi người trong ngành.” 


Đối với cô ấy, tiền không phải là diều quan trọng nhất. Đối với cô, kinh 
doanh này đã đem lại cuộc sống cho cô. Một lần nữa, cô dám mơ những giấc 
mơ mà cô đã từng không dám trong nhiều năm. Trong phần hỏi và đáp, cô 
nói, “Tôi có thể cho các con đi học đại học, và chúng cũng không cần phải 
chăm sóc tôi khi tôi già. Tôi sẽ không là một gánh nặng cho chúng. Điều đó 
làm tôi nhẹ cả người, thấy thanh thản tỉnh thần.” 


Khi buổi tối kết thúc, tôi đến cám ơn người trong công ty kinh doanh tiếp 
thị đã mời tôi tham dự. Bước ra cửa, một nam nhân viên kinh doanh trẻ, cũng 
là khách mời, hỏi tôi, “Anh bạn nghĩ sao?” 


Tôi trả lời, “Tôi nghĩ bài thuyết trình tuyệt đấy chứ!” 


“Đúng thế thật. Nhưng nó quá tuyệt vời để có thể tin được,” vừa nói anh ta 
vừa tìm chìa khóa xe trong cặp táp. 


“Sao anh không bỏ thêm chút thì giờ để tìm hiểu xem điều đó có đúng 
không?”, tôi đề nghị, “Có thể đó đúng là thứ mà anh đang tìm kiếm.” 


“Không, tôi không thể làm được điều đó. Anh có biết đồng nghiệp tôi sẽ 
nghĩ gì nếu tôi bảo họ răng tôi sắp bắt đầu kinh doanh tiếp thị mạng lưới? Họ 
sẽ cười vào mặt tôi. Anh cũng biết mọi người như thế nào mà.” 

Mim cười gật đầu, tôi nói, “Vâng, tôi biết mọi người như thế nào mà,” Anh 
ta bước lên xe, tôi cũng bước lên xe và chúng tôi cùng nổ máy chạy di. 


CÔNG VIỆC KHÓ KHĂN NHẤT 


Năm 1976, ví thể thao nylon Velcro của tôi ra đời. Tôi và người bạn nữa 
khởi nghiệp từ con số 0, làm bán thời gian cùng lúc với công việc chính thức 
tại Xerox. Tôi biết tôi không thể làm việc tại Xerox lâu được vì công việc 
kinh doanh của tôi đang bắt đầu cất cánh và nó chiếm ngày càng nhiều thời 
gian của tôi. Tôi vẫn còn nhớ tôi đã từng nói chuyện với một vài người trong 
công ty rằng tôi sắp nghỉ ở Xerox để dành toàn thời gian cho công việc kinh 
doanh ví thể thao của mình. 


“Thật là điên khùng,” một trong những nhân viên bán hàng thầm niên nói. 
“Rôi cậu sẽ thất bại cho mà xem.” 

“Anh có biết là có biết bao nhiêu người muốn làm việc cho Xerox?”, một 
nhân viên bán hàng thầm niên khác hỏi. “Anh có một công việc tuyệt vời với 


hoa hồng cao, mức lương hấp dẫn và rất nhiều cơ hội thăng tiến ở phía trước. 
Nếu anh không phạm phải lỗi gì thì một ngày nào đó anh sẽ trở thành giám 
m bán hàng. Tại sao anh lại liều lĩnh đánh mất một công việc tuyệt vời như 
thế?” 

“Rôi anh sẽ quay trở về thôi,” một nhân viên bán hàng khác thêm vào. “Tôi 
đã từng chứng kiến rất nhiều người như anh. Những người tự cho mình là tài 
giỏi. Họ nghỉ ở công ty, thất bại sau đó quay trở lại công ty với tư thế hoàn 
toàn cụp đuôi ... nếu họ còn sót bất kỳ cái đuôi nào.” 

Nhóm 6 nhân viên bán hàng nam và 2 nhân viên bán hàng nữ cười phá lên 
với lời nhận xét đó và tiếp tục câu chuyện về một loại máy photocopy mới 
công ty sắp tung ra, rồi sau đó lại quay qua chuyện ai sẽ thắng trong trận bóng 
chày buổi tối. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã kê nhầm người về công việc và 
ước mơ của mình. Tôi nhận ra rằng tôi đã tâm sự với những người đẩy tôi 
xuống thay vì nâng tôi lên. 

Những năm sau đó, sau buổi thuyết trình về tiếp thị mạng lưới, khi chàng 
thanh niên trẻ nói với tôi rằng, “Không, tôi không thể làm được điều đó. Anh 
có biết những người bạn trong văn phòng tôi sẽ nghĩ gì nếu tôi bảo họ rằng tôi 
sắp bát đầu kinh doanh tiếp thị mạng lưới? Họ sẽ cười vào mặt tôi. Anh cũng 
biết mọi người như thế nào mà.” Tôi biết chính xác anh ta nói về điều gì. 

Đối với tôi, vấn đề khó nhất của việc nghỉ ngang công việc ổn định đang 
làm và bắt tay vào kinh doanh chính là đối mặt với những điều bạn bè, gia 
đình và đồng nghiệp nói và nghĩ. Đối với tôi, đó là công việc khó khăn nhất. 
THAY ĐỔI NHÓM PHẦN TƯ, CHỨ KHÔNG PHẢI CÔNG VIỆC 


Đã bao nhiêu lần bạn nghe người khác nói những câu như thế này? 
1. “Ước gì tôi có thể nghỉ làm.” 


2. “Tôi mệt mỏi với chuyện nhảy từ việc này sang việc khác.” 

A “Ước gì tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng tôi không đủ khả 
năng nghỉ việc và bắt đầu lại từ đầu ở một công ty mới. Và tôi không muốn 
quay trở lại trường để học một chuyên ngành khác.” 

4. “Mỗi lần được lên lương, hầu hết số tiền tăng đó đều bị ngốn vào thuế.” 

5. “Tôi làm việc cật lực, nhưng người giàu lên lại là những người chủ công 
ty.” 

6. “Tôi làm việc cật lực nhưng tài chính của tôi lại không tăng lên. Tôi bắt 
đầu nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm.” 

7. “Tôi sợ rằng kỹ thuật và những người trẻ sẽ khiến tôi trở nên lạc hậu.” 

8. “Tôi không thể tiếp tục làm việc chuyên cần như thế này nữa. Tôi đã bắt 
đầu quá già so với chuyện đó.” 

9. “Tôi học ngành nha để trở thành nha sĩ nhưng tôi không muốn làm nha sĩ 


nữa rồi.” 

10. “Tôi chỉ muốn làm một cái oi đó khác hơn và gặp gỡ những người mới. 
Tôi mệt mỏi khi phí thời gian giao du với những người không có tham vọng 
và không đi đầu cả. Tôi mệt mỏi làm việc chung với những người chỉ làm 
chăm chỉ vừa đủ ... để khỏi bị đuổi việc và tôi cũng mệt mỏi làm việc cho 
công ty chỉ trả lương vừa đủ ... để mà chúng tôi không thể nghỉ được.” 

Đây là những lời phát biểu từ những cá nhân bị trói buộc bởi một trong 
những góc phần tư của Kim tứ đồ; của những người sẵn sàng thay đổi góc 
phần tư của họ. Nhưng thật không may, thay vì thay đổi góc phần tư đó, họ đủ 
thay đổi công việc mà thôi. 


KIM TỨ ĐỒ LÀ GÌ? 


Quyển sách thứ hai của tôi trong bộ sách Dạy con làm giàu viết về Kim tứ 
đồ. Nhiều người nói rằng đó là quyển sách quan trọng nhất của tôi, đặc biệt là 
cho những người đã sẵn sàng thay đối cuộc sống... một thay đổi cho những 
điều lớn lao hơn là chỉ đơn giản nhảy việc này sang việc khác. 


Dưới đây là Kim tứ đồ của người cha giàu. 
ChL là người làm công 


Chữ IT là người làm tư, có cơ sở làm ăn nhỏ hoặc người làm 
chuyên môn 
Chữ C ` là chủ doanh nghiệp lớn 


Chữ Ð là người đầu tư 
LÀM SAO ĐỀ BIẾT BẠN THUỘC NHÓM NÀO? 


Cách để bạn biết mình thuộc nhóm nào đơn giản bắt nguồn từ sự xoay 
chuyển của góc phần tư tiền mặt. Ví dụ như nếu thu nhập của bạn đến từ một 
công việc và bạn nhận lương đều đặn từ một công ty hay một doanh nghiệp 
không do bạn làm chủ, thì tiền mặt của bạn lưu chuyển từ phần tư L. Nếu bạn 
nhận một khoản tiền khổng lồ từ những đầu tư của bạn, vậy bạn là nhà đầu tư, 
nằm trong phần tư Ð. Nếu bạn là chủ đầu tư nhỏ, một chuyên gia như bác sĩ, 
luật sư, người chỉ hưởng phần huê hồng như là nhân viên môi giới nhà đất, thì 
chắc chắn bạn nằm trong phần tư T. Ngoài ra, nếu bạn làm chủ một công ty 
lớn với hơn 500 nhân viên, bạn nằm trong phần tư C. 


PHẦN TƯ KHÁC NHAU, GIÁ TRỊ KHÁC NHAU 


Nhiều năm trước, người cha giàu giảng cho tôi biết những phần tư khác 
nhau mang những giá trị khác nhau. Ví dụ, một người thuộc góc phần tư L, dù 
họ có là một quản đốc hay một chủ tịch công ty dr chăng nữa, họ cũng đều có 
chung những giá trị cốt lõi. Họ thường nghĩ và nói những điều như, “Tôi đang 
tìm kiếm một công việc bảo đảm và an toàn” hay, “Chúng ta có được bao 
nhiêu ngày phép?”. Nói cách khác, “an toàn” là một giá trị cốt lõi rất quan 
trọng cho những người nằm trong nhóm L. 


o Giá trị phần tư người làm tư 


Đối với những người nằm trong phần tư người làm tư thì giá trị cốt lõi 
chính là sự độc lập. Họ muốn được tự do làm những gì họ muốn. Khi một 
người tuyên bố, “Tôi sắp nghỉ làm để bắt đầu kinh doanh riêng”, họ thường 
chuyển từ phần tư người làm công (L) sang phần tư người làm tư (T). 


Những người trong nhóm người làm tư thường là những chủ doanh nghiệp 
nhỏ, những công việc của các ông bố bà mẹ, chuyên gia hay tư vấn viên. Ví 
dụ như tôi có một người bạn chuyên lắp đặt màn hình tivi lớn, hệ thống điện 
thoại và hệ thống an ninh cho nhà giàu. Anh ta có ba nhân viên và thấy hài 
lòng với vị trí là chủ của ba người; hơn thế nữa, anh lại là loại chủ doanh 
nghiệp nòng cốt và chăm chỉ. Những nhân viên bán hàng hưởng hoa hồng 
như môi giới bất động sản hay bảo hiểm cũng là những người thuộc nhóm T. 
Nhóm này cũng bao gồm những người làm chuyên môn như bác sĩ, luật sư, 
kế toán không trực thuộc một công ty dược, luật hay công ty kế toán nào. 


Cách để nhận biết một người trong nhóm T, một lần nữa, lại qua công việc 
của họ. Người trong phần tư T thường nói, “Nếu bạn muốn một việc gì đó 
được hoàn tất đúng, tốt hơn hết là hãy tự làm nó.” Hay “Tôi có những sản 
phẩm tốt nhất.” Và nếu như họ có một bài hát chủ đề của riêng mình, nó sẽ là, 
“Không có ai có thể làm tốt hơn.” Cốt lõi của nhóm tự làm chủ, đăng sau vẻ 
ngoài của sự độc lập, thường là sự thiếu tin tưởng vào người khác... sự tin 
tưởng rằng sẽ có người làm tốt hơn mình làm. 


Phương pháp nhóm người thuộc góc phần tư T hưởng lương chính là qua 
số tiền hoa hồng hay bằng số thời gian họ bỏ ra cho công việc đó. Câu cửa 
miệng của những người trong phần tư T đại loại là, “Tiền hoa hồng của tôi là 
6% trên tổng số tiền bán được.” Hay “Tôi tính 100 đôla một giờ.” Hay “Tiền 
công của tôi bằng chi phí cộng thêm 10%.” 

Người trong phần tư T là dạng kinh doanh kiểu John Wayne. Bạn sẽ 
thường nghe họ nói, “Tôi sẽ tự mình làm nó.” 


Giá trị phần tư chủ doanh nghiệp lớn 


Những người khởi nghiệp từ con số 0 và xây dựng nên những doanh 
nghiệp vĩ đại thuộc phần tư C thường là người có sức mạnh cuộc sống, đánh 


giá cao nhóm làm việc tốt và là những người làm việc nhóm hiệu quả. Họ 
muốn phục vụ và làm việc với càng nhiều người càng tốt. Thomas Edison, 
người sáng lập General Electric; Henry Ford, người sáng lập hãng ô-tô Ford; 
Bill Gates, người sáng lập Microsoft đều là thành viên của nhóm C. 

Trong khi những người trong phần tư T thường muốn trở thành người xuất 
sắc nhất trong lĩnh vực của mình thì những người phần tư C lại tìm kiếm 
những người tài giỏi nhất trong lĩnh vực của họ và mời tham gia vào nhóm 
của anh ta/cô ta. Henry Ford xây dựng chung quanh ông những người thông 
minh hơn ông. Một người kinh doanh nhóm T thường là người thông minh 
nhất trong một nhóm nhỏ, ví dụ như một bác sĩ hay một chuyền viên tư vấn. 


Khi đề cập đến vấn đề lương bổng/ một người trong phần tư C thực thụ có 
thể rời bỏ công ty mà vẫn được nhận tiền. Trong hầu hết trường hợp, nếu ai 


đó trong phần tư T thôi làm việc thì thu nhập sẽ không còn. Vì thế, bây giờ 
bạn nên tự hỏi, “Nếu thôi làm việc, ta vẫn còn hưởng bao nhiêu thu nhập?” 
Nếu thu nhập hết hẳn trong 6 tháng hay nhanh hơn, bạn thuộc nhóm phần tư 
người làm công (L) hoặc người làm tư (T). Một người trong nhóm chủ doanh 
nghiệp lớn (C) hay người đầu tư (Ð) có thể thôi làm việc trong nhiều năm 
nhưng vẫn có thu nhập. 


e Giá trị phần tư người đầu tư 


Phần tư của người đầu tư (Ð) thể hiện sự tự do về tài chính. Nhà đầu tư 
thường thích nhìn tiền của mình làm việc thay vì chính bản thân mình làm 
việc. 

Những nhà đầu tư đầu tư vào nhiều thứ. Họ có thể đầu tư vào vàng, bất 
động sản, kinh doanh hay những tài sản giấy như chứng khoán, trái phiếu và 
quỹ hỗ tương. 


Nếu thu nhập của bạn đến từ công ty hay chính sách nghỉ hưu từ chính phủ 
thay vì đến từ hoạt động đầu tư của riêng bạn, thì thu nhập đó xuất phát từ 
phần tư L. Nói cách khác, chủ hay công ty của bạn vẫn phải trả tiền cho thời 
gian phục vụ của bạn. 


Những câu mà một nhà đầu tư thường hay nói, “Tôi nhận được 20% khoản 
lời từ tài sản của tôi” hay “Cho tôi xem báo cáo tài chính của công ty”. 


NHŨNG PHẦN TƯ KHÁC NHAU, NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ KHÁC NHAU 


Trên thế giới hiện nay, chúng ta nên trở thành những nhà đầu tư. Tuy 
nhiên, hệ thống trường học lại không dạy chúng ta gì nhiều về đầu tư. Tôi biết 
một số trường có dạy đầu tư chứng khoán, nhưng phần lớn kiến thức vẫn còn 
thiếu tính thực tế. 


Nhiều năm trước, người cha giàu chỉ tôi rằng hầu hết các nhân viên đầu tư 
vào quỹ hỗ tương hoặc gửi tiết kiệm. Người cha giàu cũng nói, “Bác sĩ là 
những người đầu tư dở nhất.” Ông cũng nói thêm, “Không phải vì ai đó thành 


công trong góc phần tư nào đó, như phần tư người làm công, người làm tư 
hay chủ doanh nghiệp lớn, mà người đó cũng sẽ thành công trong phần tư 
người đầu tư.” 

Người cha giàu cũng chỉ ra rằng những phần tư khác nhau đầu tư theo 
những kiểu khác nhau. Ví dụ một người nằm trong phần tư người làm công có 
thể nói, “Tôi không đầu tư vào bất động sản vì tôi không muốn làm công việc 
sửa toilet.” Một người trong phần tư chủ doanh nghiệp đề cập đến cùng một 
vấn đề đầu tư này có thể nói, “Tôi muốn thuê một công ty quản lý bất động 
sản đến sửa chữa toilet vào buổi tối.” Nói cách khác, một nhà đầu tư trong 
phần tư T sẽ nghĩ tự họ phải làm công việc bảo quản nhà cửa trong khi một 
nhà đầu tư thuộc phần tư C sẽ thuê một công ty khác làm công việc bảo trì cơ 
ngơi cho họ. Những con người khác nhau, những tư duy khác nhau, những 
phần tư khác nhau, và những giá trị khác nhau. 


Nếu muốn tìm hiểu nhiều hơn về những con người khác nhau thuộc những 
phần tư khác nhau, có lẽ bạn nên đọc quyển sách thứ 2 trong bộ Dạy con làm 
giàu để hiểu rõ hơn. Như đề cập ở trên, nhiều người nói răng tập 2 bộ sách 
này là quyển sách quan trọng nhất cho những người sẵn sàng cho những thay 
đối trong cuộc sống. 


KINH DOANH TIẾP THỊ MẠNG LƯỚI LÀ KINH DOANH Ở PHẦN TƯ 
C 


Kinh doanh tiếp thị mạng lưới dành cho những người muốn bước vào thế 
giới của phần tư chủ doanh nghiệp lớn. Tại sao đó lại là kinh doanh phần tư 
C? Câu trả lời là vì hệ thống kinh doanh tiếp thị mạng lưới được thiết kế để 
mở rộng ra hơn 500 người. Không những vậy, tiềm năng thu nhập trong kinh 
doanh tiếp thị mạng lưới, về lý thuyết khi so sánh, với tiềm năng thu nhập hạn 
chế của phần tư L và T; chính là cá nhân bạn có thể làm ra được bao nhiêu? 
Trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới, bạn có thể kiếm được nhiều như chính 
mạng lưới của bạn. Nếu bạn xây dựng mạng lưới lớn, bạn có thể kiếm được 
khoản tiền khổng lồ. 


Sau khi xây dựng doanh nghiệp tiếp thị mạng lưới lớn, bước kế tiếp là 
chuyển từ phần tư chủ doanh nghiệp lớn C sang phần tư nhà đầu tư Ð. Ít nhất 
đây cũng là những gì người cha giàu khuyên tôi làm và là những gì mà tôi đã 
làm. Những nhân viên bán hàng đồng nghiệp đã từng chế giễu tôi khi tôi rời 
khỏi Xerox và bắt đầu kinh doanh nay vẫn là những nhân viên bán hàng. Họ 
không bao giờ thay đổi tư duy, những giá trị cốt lõi, và vì vậy họ không bao 
giờ thay đổi được phần tư của mình. Bây giờ tôi biết rằng một vài người đang 
lo lắng sẽ bị mất việc và một số người khác thì không có đủ tiền để nghỉ hưu. 
nề SE khác, họ đã dành quá nhiều thì giờ cho phần tư nhân viên và tự kinh 

oanh. 


BẠN MUỐN LÀM GÌ KHI BẠN LỚN LÊN? 


Khi còn nhỏ, người cha nghèo thường nói với tôi, „ Hãy đi học đều đặn và 
đạt điểm tốt để có được công việc ổn định sau này.” Ông đã hướng tôi đến 


phần tư người làm công. 

Mẹ tôi lại thường hay nói, “Nếu muốn giàu có, con nên trở thành bác sĩ 
hay luật sư. Bằng cách đó con luôn có một nghề nghiệp để dựa vào.” Mẹ tôi 
đang hướng tôi đến phần tư người làm tư. 


Người cha giàu nói, “Nếu muốn giàu có, con nên nghĩ đến việc tự kinh 
doanh.” Người cha giàu khuyên tôi nên học trở thành chủ doanh nghiệp lớn 
hay nhà đầu tư. 


Khi trưởng thành, tôi quyết định làm theo lời người cha giàu khuyên nhủ. 
Nhìn vào Kim tứ đồ, tôi tự hỏi, “Phần tư nào sẽ cho tôi cơ hội thành công về 
tài chính nhiều nhất?” 


Bản thân tôi biết rất rõ rằng tôi không muốn làm nhân viên suốt cuộc đời hay 
đi học để trở thành bác sĩ hay luật sư trong phần tư T, và cũng nhận thức rằng 
những cơ hội tốt nhất cho tôi năm ở phần tư C và Ð. Tôi biết phần tư C và Ð 
tốt nhất cho tôi đơn giản là vì tôi muốn trở thành một triệu phú và không 
muốn nhận mệnh lệnh hay làm việc cật lực suốt cả đời để chỉ kiếm được 
những con số triệu đô đó. Bây giờ, tôi đã kiếm được hàng triệu đôla mà không 
cần phải đi làm và làm việc càng ngày càng cật lực. Tôi làm việc ít đi nhưng 
kiếm tiền lại nhiều hơn vì tôi biết sử dụng sức mạnh của hệ thống mạng lưới. 

Bây giờ đến lượt bạn nhìn vào Kim tứ đồ, bạn nên tự hỏi, “Phần tư 
nào/hay những phần tư nào tốt nhất cho tôi?” 


Một trong những lý do khiến nhiều người thất bại trong cuộc sống chính là 
vì họ không chịu thay đổi phân tư của mình... hầu hết chỉ thay đổi công việc. 
Đó là lý do vì sao bạn thấy cảnh chuyển công việc từ nơi này sang nơi khác 
và nghe nói, “Tôi đã tìm được công việc tuyệt vời.” Nhưng thậm chí khi họ có 
được công việc tuyệt vời, cuộc sống họ cũng không thay đổi gì nhiều vì phần 
tư của họ vẫn không thay dối. 


THAY ĐỔI PHẦN TƯ CHÍNH LÀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ VÀ BẠN BÈ 


Một trong những điểm thuận lợi của kinh doanh tiếp thị mạng lưới chính là 
công việc kinh doanh này gồm toàn những người mới, mà một vài người 
trong số đó có thể sẽ trở thành những người bạn mới tốt nhất của bạn. Một 
trong những điều khó khăn nhất khi tôi rời Xerox chính là hầu hết bạn bè và 
gia đình tôi thuộc phần tư L. Họ có những giá trị khác với tôi. Họ coi trọng 
tính an toàn và những khoản tiền lương ổn định trong khi đó tôi lại đánh giá 
cao sự tự do và độc lập về tài chính. 


Nếu bạn đang cân nhắc việc thay đổi phần tư của mình và về công việc 
kinh doanh tiếp thị mạng lưới, bạn có lợi thế hơn tôi rất nhiều. Ít nhất mạng 
lưới kinh doanh tiếp thị sẽ cung cấp một nhóm lớn những người có cùng chí 
hướng với bạn - những người với cùng giá trị cốt lõi, giá trị của phần tư chủ 
doanh nghiệp lớn C - để hỗ trợ bạn | trong giai đoạn chuyến tiếp này. Tất cả 
những gì tôi có lúc đó là sự động viên từ người cha giàu và con trai của ông. 


Còn những người khác thì nghĩ tôi điên khùng, và có lẽ tôi cũng có vấn đề 
thiệt. Nhưng ở lại tập đoàn Xerox đủ vì để có được công việc an toàn và 
khoản lương cố định thì không đủ sức hấp dẫn tôi. 


Những người bạn ở lại Xerox vẫn là những người bạn tốt của tôi. Họ sẽ 
luôn là những người bạn tốt vì họ đã bên tôi trong giai đoạn chuyển tiếp của 
cuộc đời. Tuy nhiên, đối với tôi, đã đến lúc phải tiếp tục bước đi. Nếu đã đến 
lúc bạn tiếp tục bước và phần tư C đang vẫy gọi bạn, có lẽ bạn nên tham gia 
vào công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới và bắt đầu gặp gỡ những người 
bạn mới. 


BẠN CỦA BẠN NĂM TRONG PHẦN TƯ NÀO? 


Đến hôm nay tôi có bạn ở khắp 4 phần tư. Tuy nhiên, những người bạn 
nòng cốt lại năm trong phần tư C và Ð. Một trong những thách thức khi giao 
tiếp với mọi người, chính là tôi luôn để ý đến giá trị và phần tư của họ. Tôi để 
ý khi nói chuyện về kinh doanh hay đầu tư với một người trong phần tư L, họ 
không hoàn toàn hiểu lắm và thường những điều tôi nói làm họ lo sợ. Ví dụ 
như, nếu tôi nói với ai đó trong phần tư L rằng, “Tôi thích tự khởi nghiệp.” 
Họ có thể hỏi lại, “Điều đó có liều lĩnh quá chăng?” Điều tôi muốn nói đến là 
chúng ta đang nói chuyện từ những giá trị cốt lõi khác nhau. Điều làm cho tôi 
thích thú lại khiến người khác lo sợ. Chính vì vậy thay vì làm những người 
trong phần tư E và L lo sợ, tôi lại nói đến chuyện thời tiết, thể thao, hay tin 
tức trên tivi. 

Nhiều người trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới dùng Kim tứ đồ như một 
cách để giải thích công việc kinh doanh của họ. Họ sẽ vẽ nên Kim tứ đồ như 
Kim tứ đồ tôi có bên dưới. 


Sau đó họ sẽ giải thích những điểm khác nhau về giá trị cốt lõi cho người 
quan tâm đến công việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Nhiều người nói rằng 


nhờ dùng biểu đồ này mà những chủ doanh nghiệp tiềm năng cảm thấy thoải 
mái và hiểu dễ dàng hơn. Người mới sẽ có cơ hội nhận ra rằng họ đang từng 
bước thay đối những giá trị cốt lõi và dần bước vào trường học kinh doanh để 
học trở thành chủ doanh nghiệp thay vì nhân viên. 


Mặc dù không phải ai cũng đều xây dựng kinh doanh riêng, nhưng nhiều 
người sẽ rất mang ơn cách bạn sử dụng Kim tứ đồ, đưa ra những giá trị cốt 
lối, và cho họ thời gian suy nghĩ, thay vì tạo áp lực lớn để bắt đầu xây dựng 
sự nghiệp. Nếu bạn dành thời gian nghiên cứu kỹ Kim tứ đồ và cân nhắc sự 
đồng tình, phản đối, tôi tin rằng bạn sẽ nhận ra việc thay đổi từ phần tư này 
sang phần tư khác không chỉ là sự thay đổi những giá trị cốt lõi mà còn là sự 
thay đổi về chân giá trị, và sự thay đổi này thường cân nhiều thời gian. 


“Thay đối từ phần tư này sang phần tư khác 
là sự thay đổi những giá trị cốt lõi.” 


Một trong những lý do tôi tin rằng tiếp thị mạng lưới rất khó giải thích 
chính là vì có rất ít người thành công trong phần tư C. Hầu hết mọi người, do 
ảnh hưởng của những giá trị từ trường học và gia đình, thường hoặc nằm 
trong phân tư L hoặc phân tư T. Thật vậy, tôi có thể ước tính có đến 80% dân 
số thuộc phần tư L và T, 15% nằm trong phần tư Ð và ít hơn 5% dân số thực 


sự thuộc về phần tư C. Nói cách khác, có rất ít Thomas Edison và Bill Gates 
xung quanh hành tinh này. Nhiều CEO nổi tiếng là những người thuộc phần 
tư L, chứ không phải phần tư C. Ví dụ trường hợp Jack Welch nổi tiếng, cựu 
CEO của General Electric, vẫn là một nhân viên của General Electric. Cứ cho 
ông ấy là một nhà lãnh đạo xuất sắc nhưng chủ doanh nghiệp, người sáng 
lập ra GE, lại là một người nghỉ học ngang, Thomas Edison - người với tầm 
nhìn và động lực đã khởi nghiệp từ con số 0 và biến nó thành một công ty 
khống lồ. 

Xin lặp lại điều nói ở trên, rất ít người thực sự thuộc về phần tư C. Vì vậy, 
khi nghe nói đến cơ hội kinh doanh từ lãnh đạo công ty kinh doanh tiếp thị 
mạng lưới, người ta thường không hình dung được cơ hội đó lớn như thế nào. 
Gần hết cuộc đời trong phần tư L và T đã không cho phép họ có sự suy nghĩ 
xa xỉ về cơ hội lớn, vì thế nhiều người không thể hình dung được quy mô 
thực sự của cơ hội. Ngay từ còn trẻ, tôi đã may mắn được người cha giàu mở 
mang đầu óc với sức mạnh của phần tư chủ doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao 
tôi chỉ đi làm trong 4 năm. Tôi không có dự định sẽ trở thành một nhân viên 
hay người tự kinh doanh khi lớn lên. Tôi biết phần tư tôi muốn tham gia như 
một thành viên là phần tư C và Ð. 


Nếu bạn quyết định bắt đầu kinh doanh tiếp thị mạng lưới và chia sẻ với 
bạn bè, hãy dành thời gian giải thích cho họ nghe về những phần tư và lý do 
tại sao bạn chọn sự thay đổi phần tư của chính mình. Nếu làm được thế, họ sẽ 
ủng hộ bạn thay vì chỉ thốt lên, “Tôi sắp sửa bắt đầu công việc bán thời gian 
với một công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Như đã nói, lý do hình thức 
kinh doanh này khó giải thích vì có rất ít người quen biết với những ai trong 


phần tư C. Hầu hết những người bạn và gia đình ta chung quanh đều thuộc 
phần tư L và T. Vì vậy, hãy kiên nhẫn sử dụng Kim tứ đồ để giải thích về viễn 
cảnh mới của bạn trong cuộc sống. Ngoài ra, biết đâu khi bạn kiên nhẫn và 
giải thích rõ ràng về những thay đổi bạn đang trải nghiệm, họ sẽ cùng tham 
gia với bạn trong cuộc hành trình này. Hãy cho họ biết con đường này là cả 
một quá trình, chứ không phải là một chương trình làm giàu nhanh chóng; và 
cuộc hành trình có thể mất hàng năm. Nếu bạn thật sự nghiêm túc, tôi xin giới 
thiệu kế hoạch 5 năm. 


KẾ HOẠCH 5 NĂM 


Mọi người thường hỏi tôi, “Tại sao lại là kế hoạch 5 năm?” và sau đây là lý 
do: 


Lý Do Thứ Nhất: Phải mất nhiều năm Starbucks mới hình thành. Cũng mất 
nhiều năm cho McDonald”s ra đời. Và cũng phải cần rất nhiều năm để Sony 
trở thành một gã khổng lồ trong ngành giải trí. Nói cách khác, phải mất nhiều 
năm để xây dựng những công ty lớn và trở thành những nhà lãnh đạo tài ba. 
Hầu hết mọi người không nghĩ đến con số hàng năm mà thường nghĩ đến sự 
tưởng thưởng ngay lập tức và làm giàu nhanh chóng. Đó là lý do tại sao có rất 
ít người trong nhóm phần tư C. Hầu hết đều muốn có nhiều tiền nhưng lại 
không sẵn sàng đầu tư thời gian. 


Như đề cập ở trên, học là một quá trình thể chất... và giáo dục thể chất thì 
thường mất nhiều thời gian hơn là giáo dục trí tuệ. Ví dụ như bạn có thể quyết 
định học chạy xe đạp, nhưng quá trình giáo dục thể chất có thể sẽ lầu hơn là 
quyết định lý trí muốn học đi xe đạp. Nhưng có một tin tốt là một khi bạn đã 
học thành công quá trình thể chất, nói chung bạn sẽ học được một cái gì đó 
mãi mãi. 

Lý Do Thứ Hai: Mặt khác, quên đi những cái mình từng biết cũng là một 
quá trình thể chất. Có một câu nói, “Bạn không thể dạy một con chó già 
những trò mới.” May thay, chúng ta là con người chứ không phải những chú 
chó. Tuy nhiên, câu nói trên cũng có lý ở chỗ khi càng già, rất khó quên đi 
những điều chúng ta đã học nhiều năm. Một trong những lý do khiến nhiều 
người cảm thấy thoải mái hơn khi thuộc nhóm phần tư L và T là vì họ cảm 
thấy an toàn và dễ thở hơn khi ở đó. Mà xét cho cùng thì họ đã bỏ ra nhiều 
năm trời học cách trở thành thành viên của nhóm. Vì thế, nhiều người bỏ cuộc 
và quay trở lại cũng bởi vì ở đây thoải mái hơn, mặc dù sự thoải mái này 
thường kết cục không tốt đẹp gì. 

Hãy dành thời gian cho cả việc tập quên và học. Đối với nhiều người, phần 
khó nhất trong việc chuyển từ bên phần bên trái sang phần bên phải của Kim 
tứ đồ chính là việc tập quên đi những quan điểm của nhóm phân tư L và T. 
Một khi có thể quên đi những điều đã học, tôi nghĩ sự thay đổi sẽ diễn ra 
nhanh chóng và dễ dàng hơn. 


Lý Do Thứ Ba: Tất cả những con sâu bướm đều xây tổ kén trước khi hóa 
bướm. Trường dạy lái máy bay là tổ kén của tôi. Khi vào trường, tôi là một 


sinh viên tốt nghiệp đại học và khi ra trường, tôi lại là một phi công sẵn sàng 
ra chiến trường. Nếu lúc đó tôi đi học ở trường bay dân sự, có lẽ tôi đã không 
sẵn sàng cho cuộc chiến mặc dù tôi cũng là một phi công. Những điều các phi 
công quân sự học khác xa những gì phi công dân sự học. Những kỹ năng khác 
nhau, mức độ huấn luyện chuyên sâu khác nhau, và thực tế trải qua. 


Phải mất đến hai năm tôi mới qua được chương trình học bay căn bản ở 
Florida. Tôi nhận được máy bay thực tập, có nghĩa là tôi đã trở thành một phi 
công và được chuyển đến khóa học bay chuyên sâu tại khu đóng quân 
Pendleton, Califonia. Khóa huấn luyện càng leo thang về mức độ chuyên sâu. 
Chúng tôi phải bay liên tục trong những điều kiện khắc nghiệt, thách thức cả 
về trí óc, thể lực, xúc cảm và tinh thần... một lần nữa, lại là bốn điểm thuộc 
Kim Tự Tháp Học Tập. 


Khoảng tám tháng sau khi tham gia chương trình tại khu đóng quân 
Pendleton, có điều gì đó đang thay đổi trong tôi. Trong suốt hành trình huấn 
luyện bay, tôi đã trở thành một phi công thực thụ. Ngay tại thời điểm đó, tôi 
bay với tất cả trí óc, xúc cảm và thể chất. Một vài người gọi đó là “bay một 
cách máy móc”. Và cũng chính trong một lần thực tập thực hiện sứ mệnh, tôi 
đã thay đổi hoàn toàn về tinh thần. Sứ mệnh lần đó căng thăng và kinh hoàng 
đến độ tất cả sự hồ nghi và nỗi lo sợ vốn có đột nhiên tan biến, thay vào đó là 
ý chí con người dâng tràn. Bay đã trở thành một phần trong tôi. Tôi cảm thấy 
bình yên và an bình như ở nhà ngay trong máy bay. Máy bay đã trở thành một 
phần của tôi. 

Không phải là tôi không sợ... nhưng sự tự tin trong tôi lớn hơn cả những 
nỗi sợ hãi. Và nền giáo dục làm thay dối đời người tương tự như thế có thể 
tìm thấy trong những công ty kinh doanh, tiếp thị mạng lưới. 


Quá trình trở thành doanh nhân và nhà đầu tư cũng d theo quy trình như 
việc trở thành một phi công. Phải thất bại đến hai lần tôi mới tìm thấy tỉnh 
thần của mình ... tinh thần doanh nhân. Chính tỉnh thần này đã giúp tôi trụ lại 
trong phần tư C (chủ doanh nghiệp lớn) và Ð (người đầu tư) dù cho nó có khó 
khăn đến mức nào, và giữ cho tôi không quay lại tổ ấm an toàn và thoải mái 
của phần tư L (người làm công) và T (người làm tư). Thú thật tôi phải mất 
đến 15 năm mới có được sự tự tin để cảm thấy thoải mái trong phần tư C. 


TÔI VẤN ÁP DỤNG KẾ HOẠCH 5 NĂM 


Khi quyết định học một điều oi mới, ví dụ như đầu tư vào bất động sản, tôi 
vẫn phải bỏ ra 5 năm để học hỏi. Khi muốn học cách đầu tư chứng khoán, tôi 
cũng phải mất 5 năm để tìm hiểu. Nhiều người đầu tư chỉ một lần, thua một 
vài đồla rồi bỏ cuộc chỉ sau sai sót đầu tiên khiến họ không thể rút ra được bài 
học gì. Người cha giàu thường dạy tôi, “Một người thắng cuộc thật sự là 
người hiểu rõ thất bại là một phần của quá trình thành công. Chỉ có nhữn 
người thất bại trong cuộc sống mới nghĩ người thắng cuộc không bao giờ thất 
bại. Người thất bại là người chỉ mơ tưởng đến việc thắng cuộc và làm tất cả 
mọi thứ có thể để tránh mắc phải sai lầm.” 

Dën bây giờ, tôi vẫn cho mình 5 năm để phạm càng nhiều sai lầm càng tốt. 
Làm vậy vì tôi biết chắc rằng càng phạm nhiều lỗi, tôi lại càng trở nên khôn 
ngoan và thận trọng hơn trong vòng 5 năm tới ... Nếu không phạm lỗi gì 


trong 5 năm, chắc chắn tôi sẽ không khôn ngoan hơn so với 5 năm trước. Tôi 
chỉ có già hơn 5 tuổi mà thôi. 


CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA TÔI TRONG PHÂN TU C VÀ Ð 
VÂN CHƯA KẾT THÚC 


Và phần mình, mặc dù đã ở trong hành trình này nhiều năm, nhưng tôi thấy 
vẫn còn nhiều thứ để học hỏi. Có lễ tôi sẽ vẫn mãi đi suốt hành trình này cho 
đến hết đời. Điều rất hay ở đây là càng học nhiều, tôi càng kiếm được nhiều 
tiền và càng làm việc ít đi. Nếu bạn và các bạn của bạn nghĩ đến việc bắt tay 
vào kinh doanh tiếp thị mạng lưới và hy vọng sẽ kiếm được tiền ngay tức 
khắc thì các bạn vẫn chỉ đang tư duy như những người thuộc phần tư L và T 
mà thôi. Một số người thuộc phần tư L và T chỉ chăm chăm vào việc làm giàu 
nhanh chóng nhờ những mánh khóe, mưu đồ bất lương. Nếu bạn thực sự 
nghiêm túc về việc bắt đầu sự nghiệp riêng, tôi xin nói trước rằng bạn cần ít 
nhất 5 năm để học hỏi, phát triển, thay đối giá trị cơ bản và gặp gỡ những con 
người mới. Theo tôi, những thay đổi này quan trọng hơn cả việc kiếm được 
vài đồng đôla. 


TÓM TẮT 


Nói tóm lại, điểm mạnh của kinh doanh tiếp thị mạng lưới không chỉ đem 
lại một nền giáo dục tuyệt vời, mà nó còn cho bạn một thế giới bạn bè mới - 
những người bạn sẽ cùng đi chung một hướng và cùng chia sẻ những giá trị 
cơ bản với bạn. Đối với tôi, thứ tình bạn đó là vô giá. Tôi biết rằng tôi sẽ 
không di hết cuộc hành trình này nếu như tôi không gặp được những người 
bạn tuyệt vời trên suốt đường đi. 


Tái bút: Nếu bạn sử dụng Kim tứ đồ để giải thích, tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn 
ghi nhận người cha giàu của tôi trong việc đưa ra một sự giải thích đơn giản 
cho bốn loại người khác nhau trong thế giới tiền bạc, kinh doanh và cuộc 
sống. Nhiều năm trước, kim tứ đồ đã chỉ cho tôi con đường bước vào thế giới 
mà người cha nghèo không biết đến sự tồn tại đó. Hy vọng Kim tứ đồ cũng sẽ 
giúp ích cho bạn như thế. 


BẠN, BẠN BÈ VÀ GIA ĐÌNH CỦA BẠN THUỘC PHẦN TƯ NÀO? 


Trước khi qua chương tiếp theo, có lẽ bạn nên dành một chút thời gian 
đánh giá xem những người thân yêu nhất của bạn thuộc phần tư nào. 


Đối tượng Phần tư (L,T;C hay Di 
Bột -............._.._._._.. ee 
Me `........ ' 3 z2 ga. TEREE 
Bañdoik AAA.ẽ TAE eias 


Anh em trai {liệt kê theo tên) 


Chị em gái (liệt kê theo tên) 


Bạn bè (liệt kê theo tên) 


Bạn thuộc phần tư nào, hiện tại và trong tương lai? 


L T C Ð 
Phān tt hiên tai — —............................ ........... 
Phân tẹ trong tuong lai een: essere ge beet 


Kế hoạch của bạn khi muốn chuyển sang phần tư khác? Làm cách nào để 
đạt được sự giáo dục, kinh nghiệm và sự thay đổi trong những giá trị cốt lõi? 


CHƯƠNG TIẾP THEO 


Chương sau đề cập đến giá trị của việc tạo dựng một mạng lưới bạn bè sẽ 
trở thành chủ doanh nghiệp. 


CHƯƠNG 6 
Giá trị thứ tư: 


Giá trị của mạng lưới là gì? 


Năm 1974, khi còn làm việc tại công ty Xerox ở Hawaii, tôi gặp khó khăn 
với việc bán sản phẩm máy telecopier Xerox vì đây là một sản phẩm mới. 
Không những hoàn toàn mới mà nó còn gợi lên cầu hỏi, “Còn ai khác có máy 
này không?” Nói cách khác, máy telecopier sẽ không có giá trị gì nếu không 
có những máy telecopier khác... một mạng lưới máy telecopier. Ngày nay, ít 
người nghe nói đến máy telecopier mà chỉ biết đến tên gọi máy fax. 


Khi ngày càng có nhiều người sử dụng máy fax, giá trị của telecopier tăng 
nhanh và việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn. Tôi phải mất đến 4 năm vật lộn 
để bán được máy, đầu tư rất nhiều thời gian để giải thích máy này là gì và lý 
do tại sao doanh nghiệp cần có nó. Ngày nay thì mọi doanh nghiệp và nhiều 
nhà riêng đều có. Thay vì dành ra nhiều thời gian cố gắng giải thích lợi ích 
của máy telecopier, mọi người chỉ cần chọn mẫu mã ưa thích. Không cần phải 
giải thích lợi ích gì nhiều ngoài việc chỉ cách vận hành máy như thế nào. 
Điểm nêu ra ở đây chính là giá trị của máy telecopier hay máy fax sẽ tăng một 
khi nó kết hợp thành mạng lưới. Đó là lý do tại sao chương này lại bàn đến 
giá trị hay sức mạnh của mạng lưới. 


ĐỊNH LUẬT METCALF 


Robert Metcalf là một trong những người nổi tiếng khi đưa ra định luật 
Ethernet. Gần đây ông sáng lập ra công ty công nghệ 3Com Corp. Ong cũng 
nổi tiếng với định luật Metcalf: 


Giá trị kinh tế của một mạng lưới = Bình phương số người sử dụng 


Diễn giải định luật Metcalf một cách đơn giản hơn, nếu chỉ có một cái điện 
thoại duy nhất, chắc chắn nó sẽ không có một chút giá trị kinh tế nào. Khi có 
2 cái điện thoại, theo định luật Metcalf, giá trị kinh tế của mạng lưới điện 
thoại được bình phương lên. Giá trị kinh tế của mạng lưới sẽ đi từ số 0 đến 2 
(bình phương) hoặc 4. Thêm một cái điện thoại và giá trị kinh tế của mạng 
lưới là 9. Nói cách khác, giá trị kinh tế của mạng lưới sẽ tăng lên theo hàm 
mũ, chứ không theo số lượng. 


“Giá trị kinh tế của mạng lưới sẽ tăng lên theo hàm mũ, chứ 
không theo số lượng.” 


DOANH NHÂN JOHN WAYNE 


Vào thế hệ của cha tôi, John Wayne là một mẫu người thành đạt. Ông 
biểu trưng cho một cá nhân vam vỡ, bền bỉ không cần ai giúp mà vẫn hoàn 


thành công việc. Ngay cả cách John Wayne đối xử với phụ nữ như trong 
“Tôi Tarzan ... và em Jane” cũng rập khuôn những mối quan hệ này. 
Những chương trình tivi thời đó, như phim “Để đó cho Beaver” cho thấy 
Ward Cleaver (cha của Beaver) bỏ đi làm để lại June Cleaver (mẹ của 
Beaver) chờ đợi ở nhà, một người vợ luôn làm tròn bon phận, nấu nướng, 
lau chủi cho đến khi Hiệp sĩ của đời bà xuất hiện trong bộ áo giáp sáng lòa 
trở về với tiền lương. 


Mặc dù nhiều thứ đã thay đổi từ sau những bộ phim thập niên 50, nhiều ý 
tưởng kinh doanh cũ đến giờ vẫn tồn tại. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nghe nhiều 
người nói, “Tôi sẽ bắt tay vào kinh doanh và sẽ tự làm một mình.” Theo tôi, 
cái kiểu suy nghĩ t mình tôi làm là cái cách mà John Wayne bắt tay vào kinh 
doanh. Như có nói qua ở trên, hầu hết mọi người khi nói sẽ tự bắt tay làm 
kinh doanh cho mình, họ thường chỉ chuyển từ phần tư L sang phần tư T thay 
vì đến phần tư C. Ngày nay phần tư T chính là nơi những cá nhân gan lì trú 
ngụ theo kiểu phần tư kinh doanh của John Wayne. 


KINH DOANH NHƯỢNG QUYỀN LA MỘT DANG MẠNG 
LƯỚI 


Vào thập niên 50, một dạng kinh doanh mới xuất hiện với tên gọi franchise 
(kinh doanh nhượng quyền). Một vài tên tuổi có tiếng trong ngành này như 
McDonald”s, Wendy's, v.v... Ngày nay, kiểu kinh doanh này được chấp nhận 
rộng rãi. Quay lại thời điểm những năm 50, rất nhiều người với kiểu suy nghĩ 
kinh doanh xưa - kiểu kinh doanh John Wayne - đã lên án kinh doanh nhượng 
quyền, một vài người còn coi đó là bất hợp pháp. Bây giờ mỗi lần đi công tác 
đến đầu, tôi cũng đều thấy những cửa hàng nhượng quyền nổi tiếng như 
McDonald's tại Bắc Kinh, Nam Phi, và những vùng rất xa xôi, hẻo lánh. Bây 
giờ thì cả thế giới đều xoay quay hình thức nhượng quyền này. 


Nói đơn giản, nhượng quyền kinh doanh là một dạng kinh doanh mạng 
lưới bao gồm nhiều chủ doanh nghiệp cùng hợp tác với nhau. Chúng ta đều 
biết rằng một chủ tiệm kinh doanh nhượng quyền McDonald”s lực sẽ mạnh 
hơn một cá nhân gan góc đứng lên mở tiệm hamburger riêng. Nếu tiệm 
McDonald”s nằm cạnh tiệm hamburger này, rất có nhiều khả năng tiệm tư 
nhân này sẽ phá sản dù cho “John Wayne” có thể nướng bánh ngon hơn. 


Cũng như bất kỳ sự khởi nghiệp nào, một doanh nghiệp nhượng quyền sẽ 
không có giá trị nhiều lắm cho đến khi ngày càng có nhiều những doanh 
nghiệp nhượng quyền khác. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên thấy công 
ty Mail Boxes Etc., tức khác tôi tự hỏi đó là công ty gì. Đột nhiên công ty 
phát triển mạnh mě qua việc đưa vào những cửa hàng nhượng quyền. Trường 
hợp của Starbucks cũng tương tự. Nhiều năm trước, tôi bắt đầu nghe đến công 
ty cà phê nhỏ xíu với cái tên ngộ nghĩnh tung ra những xe đầy bán cà phê tại 
Seattle. Ngày nay Starbucks có mặt ở khắp mọi nơi tôi đến. Ở New York, 
Starbucks dường như có mặt ở từng góc phổ. Mặc dù sự phát triển phi thường 


này chủ yếu qua hệ thống quán cà phê do công ty làm chủ, chứ không phải 
qua hình thức nhượng quyền, nhưng đây là một ví dụ khác của định luật 
Metcalf. 


O khu vực nơi tôi sống, có một tiệm đóng gói và thư tín nhỏ hoạt động 
trong nhiều năm bị buộc phải đóng cửa khi công ty nhượng quyền Mail Boxes 
Etc., mở ra trong cùng một trung tâm mua sắm. Tương tự trường hợp của tiệm 
cà phê nhỏ cũng phải đóng cửa khi Starbucks xuất hiện mặc dù tiệm cà phê 
này rất ngon. Một lần nữa, các cá nhân gan góc phải nhường bước cho những 
công ty mạng lưới. 


KINH DOANH LỚN NGÀY NAY VỚI HÌNH THỨC KINH 
DOANH TIẾP THỊ MẠNG LƯỚI 


Trong phần đầu của cuốn sách, tôi đã liệt kê ra một vài những sản phẩm 
hay dịch vụ được phân phối qua hệ thống tiếp thị mạng lưới. Danh sách này 
bao gồm những sản phẩm như dịch vụ luật, thuế, điện thoại, mỹ phẩm, thuốc 
bổ, quần áo và thậm chí là bất động sản. Một trong những điêu ngạc nhiên 
hơn nữa chính là con số những tập đoàn lớn như Citibank, AOL Time Warner 
và Berkshire Hathaway cũng vận hành theo hình thức này. Ngay khi chịu mở 
lòng tìm hiểu dạng kinh doanh này, tôi phát hiện ra mình chỉ nghe những lời 
chỉ trích, lên án tiếp thị mạng lưới từ những người đứng ngoài guồng máy. 
Tôi không thể thấy được công ty vì nó thực sự là một công ty ảo, vô hình và 
vì thế tôi không thấy được sự phát triển của ngành này. Tôi chỉ nghe được 
những lời phàn nàn từ những nhà kinh doanh kiểu cũ, hay kiểu kinh doanh 
John Wayne. Lý do ngành này tiếp tục phát triển chính là sức mạnh có trong 
định luật Metcalf 


KHAI THÁC SỨC MANH TỪ ĐỊNH LUẬT METCALF 


Cái hay của tiếp thị mạng lưới chính là ở chỗ nó mở ra cơ hội cho những 
cá nhân trung bình - những người như bạn và tôi - sức mạnh của định luật 
Metcalf ... nhưng bạn phải tuân theo luật lệ chung. Nếu tuân theo quy tắc, chỉ 
cần liên kết với một công ty tiếp thị mạng lưới đã là một khởi đầu tốt, nhưng 
chỉ với một hành động đó thôi sẽ không giúp bạn khai thác được sức mạnh. 
Cũng giống như việc bạn mua điện thoại nhưng lại chỉ có mình bạn là người 
có điện thoại vậy. 


“Công việc của bạn là nhân đôi lên một người giống bạn.” 


Để có thể khai thác được sức mạnh, bạn chỉ cần tạo ra một người giống 
bạn. Khi có được hai người, giá trị kinh tế của bạn sẽ tăng gấp đôi. Giá trị 
mạng lưới của bạn tăng từ con số 0 đến 4. Khi con số tăng lên ba người, giá 
trị kinh tế của mạng lưới tăng từ 4 lên đến 9. Nếu hai người bạn đưa vào cùng 
đưa vào thêm hai người nữa, giá trị kinh tế của mạng lưới sẽ bay. lên như tên 
lửa băn lên mặt trăng. Thay vì làm việc chăm chỉ để có khoản tiền tăng theo 


số lượng, giá trị kinh tế của bạn sẽ tăng theo hàm mũ. Đó là sức mạnh và giá 
trị của kinh doanh mạng lưới. 


Sau một thời gian, một người kinh doanh mạng lưới thành công sẽ có khả 
năng kiếm tiền vượt mặt hầu hết các bác sĩ, luật sư, kế toán và những cá nhân 
gan góc khác. Sự khác biệt và sức mạnh được giải thích rõ qua định luật 
Metcalf: một giá trị tối quan trọng của kinh doanh tiếp thị mạng lưới. 


Trong những chương trước, tôi có đề cập đến giá trị của những người bạn 
mới. Nếu như bạn dành chút thời gian giải thích cho người khác hiểu về Kim 
tứ đồ, hỏi xem họ muốn đầu tư thời gian cho phần tư nào rồi giải thích về sức 
mạnh của định luật Metcalf, tôi tin răng sẽ có người thấu hiểu về cơ hội kinh 
doanh bạn trình bày. Bạn cũng sẽ giải thích thêm về tiếp thị mạng lưới như là 
một hình thức kinh doanh phát triển nhanh nhất trên thế giới hiện nay. 


Xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới đơn giản chỉ là tìm kiếm những 
người bạn, mới và cũ, những người thực sự cùng chí hướng với bạn. Hãy nhìn 
vấn đề này như cách giải một bài toán. Ví dụ bạn giới thiệu 10 người bạn mới 
vào mạng lưới, giá tri mạng lưới của bạn sẽ tăng lên 100, chứ không phải 10. 
Nếu 10 người này mỗi người giới thiệu thêm 10 người nữa, giá trị đó sẽ 
“bùng nổ”. Như đã nói ngay từ đầu cuốn sách, khi lần đầu tiên được giới thiệu 
về tiếp thị mạng lưới vào những năm đầu thập niên 70, tôi đã không tiếp nhận 
loại hình này và không nhận ra được sức mạnh của cơ hội kinh doanh đang 
hiện diện trước mặt. Bây giờ tôi đã thấy được ánh sáng. Nếu có thể làm lại 
một lần nữa, thay vì thành lập công ty với dạng kinh doanh truyền thống, tôi 
sẽ bắt tay xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới. 


MỘT Ý TƯỞNG TUYỆT VÒI HON NHƯNG LAI ÍT TÕN KÉM 
HON 


Thay vì thành lập công ty tiếp thị mạng lưới, tôi lại bỏ ra hàng triệu đôla và 
đôi khi cũng mất sạch hàng triệu đô khi xây dựng một công ty kiểu cũ. Mặc 
dù không hôi tiếc về cuộc hành trình học hỏi cách xây dựng kinh doanh kiểu 
cũ từ con số 0, nhưng bây giờ tôi phải thành thật thừa nhận xây dựng kinh 
doanh tiếp thị mạng lưới có lý hơn với hầu hết mọi người — đặc biệt khi bạn 
không có hàng triệu đôla để thành lập công ty kiểu cũ hay hàng trăm ngàn đô 
để mua nhượng quyền kinh doanh. Nói đơn giản, công ty tiếp thị mạng lưới, 
với chi phí ban đầu không nhiều và những khóa đào tạo tuyệt vời, là một ý 
tưởng hay hơn rất nhiều - đó là ý tưởng của thời điểm đã đến. Mạng lưới kinh 
doanh tiếp thị đang bùng bổ khắp thế giới. Tất cả những oi bạn cần phải làm 
là hãy mở lòng tiếp nhận và bạn sẽ thấy. Bạn sẽ không thể thấy bằng mắt 
thường vì có rất ít điều để nhìn. Không có những cánh cổng vòm cung bằng 
MU GE nàng tiên cá xanh mướt đang mời chào bạn bước vào chốn 

nh doanh. 


TƯƠNG LAI CỦA MẠNG LƯỚI 


Mặc dù hình thức kinh doanh này đã phát triển mạnh, nhưng bây giờ vẫn 
còn là lúc để chúng ta bước chân vào. Tại sao tôi lại nói vậy? Lý do là thế 


giới cuối cùng cũng đã thức tỉnh trước quan điểm Thời đại Công nghiệp đã 
qua và chúng ta đang chính thức bước vào Thời đại Thông tin. Những tập 
đoàn lớn như General Electric hay Ford Motor là dạng công ty thuộc Thời đại 
Công nghiệp. Kiểu kinh doanh nhượng quyền như McDonald”s là kinh doanh 
trong giai đoạn quá độ từ Thời đại Công nghiệp sang Thời đại Thông tin. 
Những công ty tiếp thị mạng lưới mới thực sự là kinh doanh nhượng quyền 
Thời đại Thông Tin vì chúng hoạt động chủ yếu dựa vào thông tin hơn là đất 
đai, nhà máy và nhân viên. 

Khi còn bé, cha mẹ tôi thường bảo, “Hãy đi học và đạt điểm cao để có 
được công việc lương cao, ổn định với nhiều phúc lợi khác.” Đó là kiểu tư 
duy cũ của Thời đại Công nghiệp. Cha mẹ tôi thực sự tin vào công việc õn 
định, phúc lợi công ty, chăm sóc y tế và an sinh xã hội từ chính phủ. Tất cả 
những quan điểm như thế đều đã lỗi thời. Ngày nay, hầu hết chúng ta đều ý 
thức rằng tính ổn định trong công việc chăng qua chỉ là trò đùa, và làm việc 
cả đời ở một công ty thực sự không thực tế. Ngày nay, con người cần những 
quan điểm và hệ thống mới mẻ giúp họ tìm thấy sự ôn định về tài chính như 
bố mẹ chúng ta từng có. Câu trả lời duy nhất cho vấn đề này là tiếp thị mạng 
lưới. Con người càng “thức giấc” - và nhất là sau sự kiện ngày 11 tháng 9 và 
vụ khủng hoảng thị trường chứng khoán - con người càng nhận ra rằng tiếp 
thị mạng lưới là câu trả lời mới cho một thế giới ngày càng bất ổn. Tiếp thị 
mạng lưới đem lại cho hàng triệu người trên thế giới cơ hội kiểm soát cuộc 
sống và tương lai tài chính của họ. Đó là lý do tại sao tiếp thị mạng lưới sẽ 
tiếp tục phát triển, thậm chí khi những nhà tư tưởng thuộc thế giới cũ không 
thể thấy được. 


TÓM TẮT 


Nhiều năm trước khi còn là nhân viên bán hàng cho máy telecopier đầu 
tiên - ngày nay gọi là máy fax - tôi gặp nhiều khó khăn đơn giản vì rất ít 
người có chúng. Ngay khi con số người sở hữu tăng lên, việc bán hàng trở 
nên dễ dàng hơn. Càng có nhiều máy fax, giá trị của máy càng tăng. Đó là sức 
mạnh của định luật Metcalf. 


Ngày nay, sự nỗ lực trong việc bán ý tưởng diễn ra tương tự với tiếp thị 
mạng lưới. Trước đây nhiều người hết sức cười nhạo tiếp thị mạng lưới, nói 
xấu và đặt tên xấu cho hình thức này. Tôi biết tôi cũng đã từng như vậy. Ngày 
nay, với tất cả những thay đổi diễn ra trên thế giới, tương lai của tiếp thị mạng 
lưới chỉ có thể phát triển xán lạn. Như đã đề cập ở trên, nhiều tập đoàn chủ 
chốt hiện nay cũng có mảng tiếp thị mạng lưới. Tiếp thị mạng lưới cuối cùng 
cũng trở thành ngành kinh doanh chính thống mặc dù rất ít người có thể nhận 
ra... lúc này. Nhưng thậm chí bạn của bạn hay đồng nghiệp không thể thấy 
được cơ hội, tất cả những øì cần phải làm là hãy mở lòng đón nhận và bạn sẽ 
thấy được sức mạnh của định luật Metcalf. Tất cả những gì bạn cần làm là 
hãy nói, “Tôi muốn sức mạnh của những mạng lưới làm việc cho tôi.” 


CHƯƠNG TIẾP THEO 


Trong chương tiếp theo, tôi sẽ thảo luận về kỹ năng kinh doanh quan trọng 
nhất một người cần phải có để thành công trong thế giới thực. Cái hay của 
tiếp thị mạng lưới chính là nó dạy cho chúng ta một kỹ năng cực kỳ có giá trị 
giúp tăng sự giàu có cho phần đời còn lại của chúng ta. 


CHƯƠNG 7 


Giá trị thứ 5: Phát huy kỹ năng kinh doanh 
quan trọng nhất của bạn 


Năm 1974 là năm thay đổi lớn trong đời tôi. Tôi được giải ngũ và sắp phải 
bước vào đời. Điều làm tôi không khỏi băn khoăn là tôi sắp bước vào thế giới 
nào đây? Liệu tôi sẽ nối gót người cha nghèo và trở thành một nhân viên 
trong phân tư L hay đi theo con đường của người cha giàu và gia nhập thế 
giới của phần tư C? 

Như đã nói, tôi có hai chuyên môn có thể giúp tôi dễ dàng gia nhập phần tư 
L. Tôi có thế quay lại với nghề tàu thuyền và trở thành một thuyền viên, lái 
tàu chở dầu cho Standard Oil, hoặc tôi có thể trở thành phi công lái máy bay 
thương mại như nhiều người bạn cùng lớp. Cả hai nghề này đều rất thú vị, 
nhưng tôi biết rằng tôi không muốn làm thuyền viên hay phi công cả đời. 
Những ngày đó đã qua rồi. Mặc dù mạo hiểm hơn và ít đảm bảo hơn, nhưng 
tôi quyết định đi theo con đường mà người cha giàu đã đi, hơn là đi theo con 
đường của người cha nghèo. 

Đâu năm 1974, trước khi rời khỏi Hải quân, tôi đến thăm người cha giàu và 
nhờ ông dạy tôi thành người có thể gia nhập thế giới của phần tư C. Tôi vẫn 
còn nhớ như in lúc bước vào phòng ông ở Waikiki để xin ông lời khuyên cho 
chặng đường kế tiếp của đời tôi. Lúc đó tôi 26 tuổi và ý thức rõ ràng rằng 
mình cần có người chỉ dẫn để có thể gia nhập vào thế giới mà có rất ít người 
theo đuổi, thế giới của phần tư C. Tôi hỏi người cha giàu, “Bây giờ con phải 
làm gì thưa cha? Con cần phải tham gia khóa đào tạo nào ạ?” 


Người cha giàu ngước lên nhìn tôi, không chút do dự, ông đáp, “Con hãy 
tìm một công việc liên quan đến bán hàng.” 


“Bán hàng ư?” tôi hét toáng lên như một con chó bị chủ đá. “Con chỉ muốn 
gia nhập phần tư C. Con không muốn đi bán hàng.” 


Người cha giàu tạm dừng công việc đang làm dở, tháo kính ra, chăm chăm 
nhìn tôi và nói, “Con hỏi cha nên làm or tiếp theo và cha đã chỉ con. Nếu con 


không muốn làm theo lời cha thì hãy ra khỏi văn phòng này.” 


Tôi cãi lại, “Nhưng con muốn trở thành một chủ doanh nghiệp. Con không 
muốn trở thành người bán hàng.” 


“Nghe này,” người cha giàu tiếp. “Cha đã nói với con bao nhiêu lần rằng 
nếu con đến đây để xin một lời khuyên thì con phải tôn trọng lắng nghe lời 
khuyên. Còn nếu con không muốn nghe thì đừng đến hỏi. Con hiểu rồi chứ?” 


“Vậy xin cha giải thích cho con hiểu tại sao lại phải đi bán hàng?” tôi hỏi 
lại với giọng điệu khúm núm hơn. Cả hai người cha của tôi đều rất khó tính, 
và tôi hiểu rằng nếu muốn học hỏi điều gì từ hai người cha này thì cần phải 
lắng nghe với sự tôn trọng. Tôi tiếp, “Xin cha hãy nói cho con biết tại sao học 
cách bán hàng lại quan trọng đến thế?” 


“Khả năng bán hàng chính là 
kỹ năng hàng đầu trong kinh doanh.” 


Người cha giàu bảo tôi, “Khả năng bán hàng chính là kỹ năng hàng đầu 
trong kinh doanh. Kỹ năng bán hàng là kỹ năng quan trọng nhất trong phần tư 
B. Nếu con không bán được hàng thì đừng mất công nghĩ ngợi đến chuyện trở 
thành ông chủ làm gì.” 

Tôi lặp lại lời người cha giàu với giọng nghi ngờ, “Kỹ năng số một ư?” 

Người cha giàu đáp, “Những nhân viên bán hàng giỏi nhất là những nhà 
lãnh đạo tài ba nhất. Con hãy nhìn Tổng thống Kennedy mà xem. Ông là một 
trong rất ít nhà hùng biện kiệt xuất cha từng biết. Mỗi khi ông hùng biện thì 
mọi người đều được truyền cảm hứng. Đó là lý do tại sao ông có năng lực nói 
chuyện đi vào lòng người.” 

Tôi lại hỏi người cha giàu, “Ý cha là mỗi khi chúng ta nói trên khán đài 
hay trên ti-vi là chúng ta đang bán hàng phải không ạ?”. 

Người cha giàu đáp, “Đúng vậy. Và khi con viết hay nói chuyện với một 
người, hay ngay khi bảo con cái nhặt đồ chơi lên, đều là lúc con đang bán 
hàng. Mỗi ngày các giáo viên trung học của con cũng đang cố bán hàng đấy 
thôi.” 

Tôi đáp lại bằng một nụ cười tự đắc, “Một số thầy cô làm không tốt mấy.” 

“À, đó là lý do tại sao các thầy cô đó không phải là các giáo viên giỏi. Tất 
cả các giáo viên giỏi đều là những người giỏi bán hàng. Con hãy xem Đức 
Chúa Jesus, Phật Thích Ca, Mẹ Theresa, Thánh Gandhi, Nhà tiên tri 
Mohammed. Họ đều là những bậc thầy tuyệt đỉnh và điều này có nghĩa là họ 
có thể bán hàng siêu giỏi.” 

Tôi hỏi, “Vậy nghĩa là con càng bán hàng giỏi bao nhiêu thì con càng 
thành công trong cuộc sống bấy nhiêu phải không cha?” 


Người cha giàu đáp, “Con hãy nghĩ ngược lại xem. Hãy nhìn những người 
không mấy thành công trong cuộc đời họ. Không ai muốn nghe họ nói cả.” 


Tôi hỏi tiếp, “Có phải bất kỳ ai cũng giỏi bán hàng không cha?” 
“Ai trong chúng ta khi mới sinh ra cũng đều biết bán hàng.” 


“Tất nhiên rồi. Ai trong chúng ta khi mới sinh ra cũng đều biết bán hàng. 
Con thử quan sát một đứa trẻ mới sinh không lâu hay một đứa bé xem. Nếu 
nó đói, hay không có cái chúng muốn thì chúng sẽ làm gì nào?” 

Tôi trả lời, “Nó khóc a Nó giao tiếp. Nghĩa là nó bắt đầu bán hàng.” 

Người cha giàu nói, “Đúng rồi. Có bao giờ con thử bảo một đứa trẻ là nó 
không thể có được thứ nó muốn chưa? Nếu cha nó không cho nó cái nó muốn 
thì nó đến xin mẹ nó. Nếu mẹ nó cũng không cho thì nó gọi điện thoại cho 
ông bà. Khi chúng ta lớn lên, một số người trong chúng ta, bằng cách nào đó, 
mất đi ý nghĩ, “Tôi phải có thứ tôi muốn”. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta được 
dạy phải thôi không đòi thứ mình muốn. Chúng ta được dạy không được vòi 
vĩnh, không được than phiền, và không được làm người khác khó chịu. Điều 
đó đồng nghĩa với việc chúng ta học cách thôi không bán hàng nữa.” 


Tôi nói, “Vậy khi đã là người lớn chúng ta phải học lại điều chúng ta đã 
biết.” 

Người cha giàu trả lời, “Đúng vậy, nếu muốn có được thứ chúng ta muốn 
trong đời. Khi khoảng ba mươi tuổi, cha nhận thấy rằng cha đang tụt lùi ở 
phía sau. Cha cảm thấy mình thiếu một thứ gì đó. Cha làm việc rất chăm 
nhưng mọi thứ không như cha mong muốn. Cha nhanh chóng nhận thấy rằng 
làm việc chăm chỉ hơn nữa không có nghĩa là làm việc. Cuối cùng, cha chã 
nhận ý nghĩ là nếu cha không thay đổi bản thân mình thì cuộc đời cha sẽ kết 
thúc trống rỗng. Vì thế, cha biết răng cha phải thay đổi. Cha dần ngộ ra rằng 
cha không biết cách giao tiếp với mọi người. Nhân viên của cha không nghe 
cha. Cha bảo họ làm việc này thì họ lại làm chuyện khác hay chăng làm gì cả. 
Khách hàng của cha thì không hiểu cha. Cha giải thích cho họ hiểu tại sao sản 
phẩm của cha tốt hơn nhưng họ vẫn cứ mua sản phẩm của người khác. Cha đã 
rất nhút nhát khi nói chuyện với người lạ. Cha là con người tẻ nhạt trong các 
buổi dạ tiệc. Những gì cha muốn nói vẫn không nói được. Kỹ năng giao tiếp 
của cha lúc đó rất tôi. Dần dần, cha càng chắc chắn rằng nếu cha muốn thành 
công trong kinh doanh thì cha phải học cách bán hàng. Cha phải học để trở 
thành một nhà giao tiếp tốt hơn. Cha phải ra khỏi vỏ bọc của mình. Cha phải 
học cách thôi không còn e ngại trước mọi người. Cha phải học lại những điều 
cha từng biết khi còn là một đứa trẻ.” Cha dừng một lúc, tâm trí cha dường 
như đi ngược thời gian. Một lát sau cha ngước lên và nói tiếp, “Con có nhớ 
cái thời mà con và Mike còn học ở trường tiểu học, lúc đó cha bay đến 
Honolulu để học một khóa bán hàng trong một tuần không?” 


Tôi đáp, “Dạ có. Cha ruột con nghĩ thật ngớ ngẩn khi tham gia khóa học 
bán hàng đó.” 


Người cha giàu hỏi “Cha con nghĩ vậy sao? Thế cha con bảo sao?” 


“Cha ruột con nói, “Sao lại có người bỏ ra nhiều tiền đến thế để tham gia 
một khóa học mà không được bằng cấp gì hêt?” 


Nghe chưa dứt cầu, người cha giàu phá lên cười, “Cha phải bỏ ra 200 đôla 
cuối cùng để đăng ký tham dự khóa học đó. Và khóa học đó đã giúp cha kiếm 
được hàng triệu đôla ấy chứ. Vậy mà cha ruột con chỉ nghĩ tới bằng cấp thôi 
sao?” 


Tôi đáp với vẻ hơi bối rối, “Dạ đúng. Giá trị khác nhau. Cha ruột con thì 
muốn có bằng cấp còn cha lại muốn thành công về tiền bạc. ” 


Người cha giàu mỉm cười và lấy ra một mẩu đá và viết các từ sau: 


Mua/Bán 


Vừa chỉ lên các từ này người cha giàu vừa nói, “Trong kinh doanh, đây là 
hai từ cực kỳ quan trọng. Trong thị trường chứng khoán và thị trường bất 
động sản, người ta luôn nói tới các hợp đồng mua/bán. Một thị trường, cũng 
như một công việc kinh doanh, hoạt động nhờ có người mua và người bán. 
Nếu cha không tìm được người mua thì cha bị phá sản. Điều này có nghĩa 
rằng cha phải liên tục bán. Cha bán cho nhân viên của mình, các nhà đầu tư, 
bằng cách quảng cáo trên TV và báo chí, trong các bức thư kinh doanh, và 
bán cả cho các kiểm toán viên và luật sư của mình. Suốt ngày, công việc của 
cha là bán hàng. Cha phải làm cho đội ngũ nhân viên của mình tiến lên và 
phải làm cho các khách hàng đã vừa lòng khi đến và càng hài lòng hơn khi đi. 
Chính vì vậy bán hàng còn hơn cả việc cố tìm ai đó đưa tiền cho mình.” 


Tôi trả lời, “Con hiểu ý cha. Nhưng vẫn chưa hiểu tại sao học bán hàng lại 
quan trọng đến thế? Tại sao khả năng bán hàng lại là kỹ năng hàng đầu đối 
với phần tư C?” 

Người cha giàu trả lời, “Câu hỏi hay đấy. Điều mà hầu hết một người 
không thể nhận ra là càng bán được nhiều thì càng mua được nhiều.” 

Tôi hỏi lại, tìm kiếm sự giải thích rõ hơn và biết rằng tôi vừa mới nghe 
được một điều quan trọng, “Cha bảo sao ạ? Con càng bán được nhiều, con 
càng mua được nhiều sao?” 


NEU BẠN MUỐN MUA THÌ BẠN PHẢI BÁN ĐƯỢC THỨ GÌ 
TRƯỚC ĐÃ 


Người cha giàu gât gù và để tôi suy nghĩ vài phút về điều tôi vừa nói cũng 
như vừa học được. Ông nói, “Con chỉ có thể mua nhiều như con có thể bán. 
Nếu con muốn mua thứ gì, con phải bán được một thứ gì trước đã. Đó là lý do 
tại sao khả năng bán hàng là kỹ năng số một. Con phải bán được thứ gì trước 
đã rồi con mới mua được một thứ gì đó.” 


Tôi hỏi, “Vậy nếu con không bán được thì con không mua được, phải 
không ạ?” 


Người cha giàu gật gù bảo, “Sở dĩ những người nghèo sống nghèo khổ vì 
họ không bán được, hay nói đúng hơn là họ không có thứ gì để bán. Điều này 
cũng tương tự với các nước nghèo. Một nước nghèo là nước không có gì để 
bán hay nước đó không bán được thứ nó có. Điều này cũng đúng với con 
người. Có rất nhiều người rất tài giỏi nhưng họ không bán được tài năng của 
mình. Một doanh nghiệp mà không bán được sản phẩm của mình thì trở nên 
phá sản dù cho nó có cả tấn hàng hóa. Khi một doanh nghiệp phải đánh vật 
với vấn đề tài chính, cha nhận thấy thông thường lý do là vì người đứng đầu 
doanh nghiệp đó không biết bán hàng. Có thể họ thông minh đấy nhưng đơn 
giản vì họ là những người giao tiếp tôi. Cha từng gặp nhiều nhà quản lý cấp 
trung thất bại trong việc thăng tiến chỉ vì họ không biết bán hàng. Có bao 
nhiêu người độc thân con từng gặp không thể tìm cho mình một người đàn 
ông hay một người phụ nữ trong mộng của họ chỉ vì họ không thành công 
trong việc thể hiện rằng mình là người tốt như thế nào?” 


“Ý cha là việc con hẹn hò với một cô gái cũng được coi như đang bán hàng 
sao?” 


Người cha giàu đáp, “Phi vụ bán hàng rất quan trọng nữa là đằng khác. 
Thế gian này tràn ngập những người đơn độc và nghèo khổ chỉ vì họ chưa bao 
giờ được dạy cách bán hàng, cách giao tiếp, cách vượt qua nỗi sự hãi bị từ 
chối, hay cách tự đứng lên sau khi bị từ chối.” 


Tôi tiếp lời, “Vậy việc bán hàng ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc 
sống.” 


“Chính xác. Đó là lý do tại sao cha lại vét đến đồng cuối cùng để có thể 
tham dự khóa học bán hàng lúc đó. Bây giờ, cha kiếm được nhiều tiền hơn 
cha ruột của con vì ông chỉ có bằng đại học còn cha có được những kỹ năng 
bán hàng tốt hơn. Đó là lý do tại sao cha khuyên con nên học cách bán hàng 
và không ngừng nâng cao khả năng bán hàng nếu con muốn trở thành một 
nhà kinh doanh. Bán hàng càng giỏi thì con càng trở nên giàu có. ” 


Người cha giàu giải thích thêm rằng kế toán của ông bán kỹ năng chuyên 
môn của mình để nhận mức lương ổn định hàng tháng. Ông tiếp, “Khi một 
người nộp đơn xin việc, anh ấy hay cô ấy đang rao bán chuyên môn của mình. 
Mọi người đều bán đi thứ ; gì đó. Khi con về nhà, mọi thứ có trong nhà con 
như bếp lò, tủ lạnh, ghế xô-pha, TV, giường, mọi thứ đều được bán cho con. 
Khi con lái xe xuống phố, hãy nhìn mọi thứ con thấy. Mọi thứ con có là của 
một ai đó bán cho con hay là của con cướp được. Nếu con có được do trộm 
cướp thì hãy biến ra khỏi phòng của cha vì cha không làm việc với những kẻ 
trộm cắp. Ta chỉ làm việc với những người biết bán hàng.” 


Tôi nói, “Con thật đã không nhận ra bán hàng lại quan trọng đến thế đối 
với việc kinh doanh. Giờ con hiểu rằng nếu muốn giàu có con phải học cách 
bán hàng.” 


Người cha giàu đỡ lời, “Nếu con muốn thành công trong cuộc sống thì con 
phải học cách bán hàng. Hãy nhìn thế giới thực này. Những chính trị gia đắc 
cử đều là những bậc thây bán hàng. Những nhà lãnh đạo tôn giáo thành công 
nhất cũng đều là những người bán hàng tài ba. Các giáo viên giỏi nhất đều là 
những người bán hàng xuất sắc. Những đứa trẻ khi mới sinh ra đều là những 


người bán hàng giỏi. Con hiểu ý cha rồi chứ?” 
Tôi đáp, “Thưa cha, con đã hiểu. Nhưng con rất sợ bán hàng.” 


Người cha giàu gật gù khi nghe lời thú nhận của tôi, ông lặng im suy nghĩ 
một lát rồi nói: “Cảm ơn sự thành thật của con. Hầu hết mọi người đều sợ 
công việc bán hàng. Hầu hết con người ta đều sợ bị từ chối. Họ nói những 
điều không tốt về những người bán hàng hơn là thừa nhận nỗi sợ của chính 
mình, những điều họ nói đại loại như, “Tôi không phải là người bán hàng, tôi 
là một người có chuyên môn đã được huấn luyện.” 

Tôi nói, “Cha muốn nói rằng hầu hết mọi người tự lừa dối nỗi sợ hãi của 
chính mình. Họ vờ nghĩ rằng hành động bán hàng là thấp kém.” 

Người cha giàu nói tiếp, “Đúng vậy. Nghĩa là rất nhiều người e ngại việc 
bán hàng sẽ không thừa nhận công việc này. Vậy là họ xem thường những 
người bán hàng và nghề bán hàng. Và những người như vậy thường nghèo 
nàn trong một hay hai khía cạnh của cuộc sống. Thường thì họ nghèo nàn 
trong thành công nào đó của bản thân hay là trong tình yêu. Hầu hết những 
người không biết bán hàng là những người phải sống dưới mức mong muốn 
của mình, chực chờ mua hàng giảm giá, hay sống tăn tiện chỉ vì họ sợ việc 
bán hàng. Chính nỗi sợ hãi của họ và tình trạng thiếu kỹ năng bán hàng khiến 
họ nghèo nàn mãi.” 

Tôi hỏi, “Nhưng không phải hầu hết mọi người đều sợ bị từ chối, phải 
không ạ?” 


“Những người thành công luôn học cách vượt qua nỗi sợ hãi 
hơn là để nó làm chủ cuộc đời mình.” 


“Dĩ nhiên rồi,” người cha giàu trả lời. “Đó là lý do tại sao những người 
thành công luôn học cách vượt qua nỗi sợ hãi hơn là để nó làm chủ cuộc đời 
mình. Đó cũng là lý do vì sao cha bay đến Honolulu khi trong túi chỉ còn vỏn 
vẹn vài đồng đôla cuối cùng với quyết tâm theo đuổi khóa học bán hàng. Đó 
cũng là lý do tại sao cha lại khuyên con như đã từng tự khuyên nhủ mình. Lời 
khuyên của cha là hãy học cách bán hàng. Cha lặp lại nhé: Một người sống 
nghèo khổ, không thành đạt, hay đơn độc là do người đó không bán được 
món hàng nào cả. Nếu con muốn đạt được một thứ ot thì trước hết con phải 
bán được một thứ gì đó.” 


“Vậy có nghĩa là con sẽ mua được bất cứ thứ gì con muốn nếu con bán 
được món nào đó hả cha?”, tôi hỏi. 

Người cha giàu gật gù, “Đó là lý do vì sao bán hàng lại là kỹ năng quan 
trọng nhất mà con cần tích lũy. Bây giờ con đã sẵn sàng học cách bán hàng 
chưa nào?” 


KHÓA HỌC BÁN HÀNG CỦA TÔI BẮT ĐẦU 


Sau buổi trò chuyện hôm đó, tôi nghe theo lời khuyên của người cha giàu 
nộp đơn xin việc ở cả IBM và Xerox. Tôi nộp đơn vào cả hai công ty này 
không phải vì khoản trợ cấp nghỉ việc hậu hĩnh mà là cơ hội tham gia khóa 
đào tạo kỹ năng bán hàng. Rất nhiều công ty tiếp thị mạng lưới có tổ chức các 
khóa đào tạo rất chuyên nghiệp cho nhân viên. Đối với tôi, học cách bán hàng 
và vượt qua nỗi sợ hãi bị từ chối để có thể thuyết phục người mua là kiến thức 
hữu ích nhất mà tôi được học. Học cách bán hàng làm thay đổi cuộc đời tôi. 
Học cách bán hàng giúp thay đổi tương lai tôi. 


LÀM CON NGƯỜI CHIẾN THẮNG TRONG BẠN LỘ DIỆN 


Khóa học bán hàng cho tôi nhiều hơn cả kiến thức và kỹ năng bán hàng. 
Buổi đầu làm tại Xerox, tôi vô cùng nhút nhát. Tuy được tham gia khóa học về 
kỹ năng bán hàng nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi tôi phải gõ cửa chào 
hàng hay giới thiệu sản phẩm qua điện thoại. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn 
cảm giác sợ hãi ấy. Nhưng có khác ở chỗ tôi cuối cùng cũng đủ tự tin vượt 
qua nỗi sợ để gọi điện thoại chào hàng hay đến tận nơi. Nếu không học được 
cách vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình thì con người thua cuộc trong tôi 
hẳn đã chế ngự cuộc đời tôi. Người cha giàu thường bảo, “Trong mỗi chúng 
ta đều có một con người giàu có và một con người nghèo khó. Mỗi khi chúng 
ta để nỗi sự hãi, sự nghỉ ngờ hay sự tự tỉ chế ngự thì khi đó con người thất bại 
lộ diện. Học cách bán hàng chính là học cách vượt qua con người thất bại 
GE ta. Học cách bán hàng còn làm con người chiến thắng trong ta lộ 

lện. ” 


“Học cách bán hàng chính là học cách vượt qua 


con người thất bại trong ta. Học cách bán hàng còn làm con 
người chiến thắng trong ta lộ diện” 


Một trong những điều tuyệt diệu của tiếp thị mạng lưới là nó tạo cho chúng 
ta cơ hội để đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình, giải quyết chúng, vượt 
qua chúng và giúp con người chiến thắng trong chúng ta lộ diện. Điều tuyệt 
diệu mà các công ty tiếp thị mạng lưới có được là các nhà lãnh đạo trong tổ 
chức rất kiên trì làm việc với bạn trong thời gian học việc. Trong thế giới kinh 
doanh thật sự, nếu trong ba đến sáu tháng không bán được hàng, bạn sẽ bị sa 
thải ngay. Xerox có nương tay một chút. Họ cho tôi học việc trong vòng một 
năm và thêm một năm nữa để thử việc. Nếu không nhờ có hai năm đó thì chắc 
chắn tôi đã bị cho thôi việc. Cuối cùng, ngay trước khi bị sa thải, lòng tự tin 
trong tôi bắt đầu trỗi dậy, kỹ năng bán hàng của tôi cải thiện dần và hai năm 
sau tôi luôn ở vị trí nhất hay nhì phòng. Việc nâng cao ý thức tin tưởng vào 
bản thân trong tôi lúc đó quan trọng hơn việc được tăng lương. Lấy lại sự tự 
tin và lòng tự trọng là điều vô giá. Và điều này đã giúp tôi kiếm được hàng 
triệu đôla. Tôi sẽ luôn mang ơn tập đoàn Xerox và các bạn đồng nghiệp đã 
dạy tôi cách bán hàng, và quan trọng hơn nữa, dạy tôi cách vượt qua những lo 


lắng, những hoài nghi và nỗi sợ hãi. Cho đến bây giờ tôi tha thiết giới thiệu 
hình thức tiếp thị mạng lưới vì nó đưa ra nhiều cơ hội giúp nâng cao và lấy lại 
sự tự tin trong chúng ta cũng nhiều như những cơ hội mà tập đoàn Xerox đã 
mang đến cho tôi. 


KHÓA HỌC BÁN HÀNG ĐÃ GIÚP TÔI GẶP ĐƯỢC NGƯỜI PHỤ NỮ 
TRONG MƠ CỦA MÌNH 


Trong một tờ giấy ghi chú, tôi có ghi rằng nếu không nhờ vào những kỹ 
năng bán hàng, và quan trọng hơn là sự tự tin, thì tôi không chắc mình có thể 
quen và cưới được người phụ nữ trong mơ của mình. Khi gặp vợ tôi, Kim, lần 
đầu tiên, tôi đã thấy cô là người phụ nữ đẹp nhất thế gian này. Bây giờ, tôi 
càng thấy vợ tôi đẹp hơn cả ngày ấy vì cô không chỉ đẹp về hình thức mà hơn 
thế cô còn đẹp cả về tâm hồn. 

Lần đầu trông thấy cô ấy, tôi không nói nên lời. Tôi không dám tiến đến 
bắt chuyện với cô. Nhưng kỹ năng vượt qua nỗi sợ hãi trong khóa học bán 
hàng đã có dịp phát huy tác dụng. Thay vì đứng ẩn mình ở phía cuối phòng, 
giấu mặt đi bằng nhiều cách và dán mắt vào cô ấy từ đằng xa (đó là những øì 
tôi đã thường làm những khi bắt gặp một người phụ nữ làm tôi say đắm) thì 
tôi lại bạo dạn tiến đến và nói, “Xin chào.” Khóa học bán hàng đã thực sự 
phát huy tác dụng. 


Kim quay về phía tôi, nở một nụ cười thật duyên và tôi đã phải lòng nàng 
từ giây phút đó. Nàng rất thân thiện, quyến rũ và chúng tôi nói rất nhiều 
chuyện với nhau. Chúng tôi đã rất ăn ý với nhau. Nàng chính là người trong 
mộng của tôi. Nhưng khi tôi mời nàng đi chơi thì câu trả lời tôi nhận được là, 
“Không.” Là một nhân viên bán hàng giỏi nên tôi lại mời nàng đi chơi và lần 
này tôi lại nhận được câu trả lời, “Không.” Mặc dù lòng tự tin trong tôi bị 
bằm dặp và cái tôi của người đàn ông giảm dần, tôi lại bạo gan mời nàng đi 
chơi lần nữa. Lần nữa tôi bị từ chối. Tình trạng này kéo dài trong vòng sáu 
tháng. Trong suốt sáu tháng ròng, nàng chỉ có một câu trả lời là “Không.” 
Nếu không học được cách vượt qua sự thiếu tự tin của chính mình thì tôi đã 
không bao giờ kiên trì mời nàng đi chơi ròng rã sáu tháng liền. Lúc đó lòng 
tôi tan nát. Mỗi khi cô ấy từ chối, tôi lại thu mình gặm nhâm cái tôi bị tốn 
thương. Sau sáu tháng liền bị từ chối, cái tôi đàn ông mong manh của tôi xẹp 
dần, nhưng tôi vẫn kiên trì. Thế rồi một ngày nọ cô ấy cũng đồng ý, và từ đó 
trở đi chúng tôi làm gì cũng có nhau. 

Trong thời gian tôi và Kim hẹn hò, rất nhiều người bạn của tôi nói, “Tao 
không tin nổi con nhỏ đó chịu đi chơi với mày. Hai đứa bây giống như giai 
nhân và quái vật.” Trong thâm tâm, tôi nghe tiếng nói của người cha giàu 
vọng lại, “Bán hàng là kỹ năng quan trọng nhất trong kinh doanh. Đó cũng là 
kỹ năng quan trọng nhất trong cuộc sống.” 

Kim và tôi có những tấm ảnh lúc đang cưỡi ngựa trên một hòn đảo ở Fiji, 
hai người đều cười toe toét vì đó là ngày chúng tôi kỉ niệm khoảnh khắc trả 
xong nợ. Trong thâm tâm, tôi biết rằng tôi sẽ không làm được điều này nếu 
không có Kim. Cô ấy chính là người phụ nữ trong mơ của tôi và cô ấy là 
người góp phần làm cuộc đời tôi trở nên hoàn thiện. Năm 2004 là năm chúng 
tôi kỉ niệm 18 năm ngày cưới. 


MỘT LỜI TỪ CHỐI 


Một ngày nọ, tôi tình cờ nghe được một quảng cáo trên đài rằng, “Đây là 
một vụ kinh doanh béo bở. Không cần phải buôn bán.” Tôi tự nhủ, “Có loại 
người nào lại hứng thú với một công việc nhuốm mùi kinh doanh mà không 
phải buôn bán?” về sau tôi nhận ra rằng phần lớn mọi người hứng thú với 
công việc không liên quan đến buôn bán, mặc dù tất cả chúng ta đều rao bán 
một thứ gì đó. Càng nghĩ về điều này tôi càng nhận ra rằng phần lớn mọi 
người không phải là không thích bán hàng mà họ chỉ không thích bị từ chối. 
Tôi thừa biết rằng tôi cũng vậy. Tôi rất ghét bị từ chối. Vì phần lớn mọi người 
a ghét bị từ chối nên tôi nghĩ tôi nên thêm một quan điểm khác cho từ “từ 
chối”. 


Hơn 20 năm về trước trong khi đang nỗ lực làm đại diện bán hàng cho 
Xerox, tôi đến thăm người cha giàu và nói với ông rằng tôi ghét bị từ chối. 
Tôi bảo, “Hơn cả ghét bị từ chối, con sống trong nỗi sợ hãi khi bị từ chối. Con 
nghĩ ra mọi cách có thể để tránh gặp những trường hợp bị người khác từ chối. 
Có lúc con nghĩ thà chết còn hơn là bị từ chối. Mỗi khi con gõ cửa một công 
ty nào đó thì cô thư ký trả lời rằng, “Công ty chúng tôi đã có máy photo rồi”, 
hay, “Chúng tôi không cần máy photocopy mới đâu, nhất là máy do Xerox 
sản xuất”, hay, “Sếp của tôi không muốn tiếp chuyện với nhân viên bán 
hàng”, hay, “Chúng tôi rất thích cách tiếp thị của anh nhưng chúng tôi đang 
sử dụng máy do IBM sản xuất vốn là đối thủ cạnh tranh của Xerox”, những 
lúc ấy con muốn chui xuống lỗ và chết đi cho xong. Càng nghĩ đến chuyện bị 
từ chối con càng muốn từ bỏ công việc bán hàng này và chạy càng xa càn 
tốt. Con càng trốn tránh bị từ chối thì sếp của con ở Xerox càng hăm đuổi 
VIỆC con.” 


BỊ TỪ CHỐI = THÀNH CÔNG 


Đối với tôi, nỗi sợ hãi bị từ chối, sự tự ti và thiếu tự tin đã làm hỏng cuộc 
đời tôi. Ngoài mặt tôi làm ra vẻ tự tin và cởi mở. Vẻ bề ngoài của tôi khiến 
người khác liên tưởng đến John Wayne trong lực lượng hải quân Hoa Kỳ với 
một phong thái đính đạc và đạo mạo, nhưng thật ra, con người bên trong tôi 
lại thiếu tự tin như Pee Wee Herman. Đúng lúc cuộc đời tôi đang lâm vào tình 
thế nguy kịch nhất vì sắp bị đuổi việc thì người cha giàu đã truyền cho tôi một 
số lời khuyên hữu ích. Vào cái ngày sếp cho tôi thử việc ở Xerox, người cha 
giàu nói với tôi rằng, “Người thành công nhất trên thế gian này là người bị 
nhiều người trên thế gian này từ chối nhất.” 

Tôi hỏi lại, “Cha nói sao ạ?” Tôi không nghĩ là tôi đã nghe ông nói như 
thế. 

“Con không nghe lầm đâu,” người cha giàu trả lời. “Và ngược lại người 
nào ít bị từ chối nhất thì ít thành công nhất.” 

“Vậy là nếu con muốn trở nên thành công trong cuộc đời thì con cần phải 
bị từ chối nhiều hơn nữa,” tôi nói. 


“Đúng đấy,” người cha giàu nhoẻn miệng cười. 


“Con không hiểu gì hết. Xin cha giải thích thêm,” tôi nói. 

“Con hãy nhìn tổng thống Mỹ. Trong 49% người đi bầu thì hết hàng chục 
triệu người không bỏ phiếu cho ông ấy. Họ từ chối ông ấy. Có khi nào con bị 
cả triệu người từ chối chưa?” 

“Chưa bao giờ.” 


“Vậy khi nào con được như thế thì con sẽ trở nên nổi tiếng và thành công.” 
“Nhưng ông ấy cũng được hàng triệu người chấp nhận mình.” 


“Đúng vậy, nhưng ông ấy có trở thành tổng thống nước Mỹ được không 
nếu ông ấy sợ bị từ chối?” 


“Chắc là không. Con biết có rất nhiều người còn hơn cả từ chối ông ấy, 
nhiều người ghét ông. Ong ấy phải có vệ sĩ đi kèm vì có người muốn ám sát 
ông. Con không nghĩ là mình có thể chịu được áp lực như thế.” 

“Và đó chính là lý do vì sao con không thể đạt được thành công như con 
mong muốn hay thành công mà con có thể có được. Vấn đề ở chỗ không ai 
thích bị từ chối cả. Nhưng bài học chính là người chạy trốn bị từ chối lại là 
người ít thành công nhất hành tỉnh này. Điều này không có nghĩa là họ không 
phải là người tốt, mà chỉ có nghĩa là những người như thế không thành công 
bằng những người bị nhiều người từ chối... những người không trốn chạy 
việc mình bị từ chối.” 

“Vậy thì nếu con muốn thành công trong cuộc sống thì con cần phải liều để 


bị người khác từ chối nhiều hơn nữa, phải không ạ?” 

“Chính xác. Hãy nhìn Đức Giáo Hoàng. Ông ấy là một người vĩ đại và là 
một nhà lãnh đạo tôn giáo lớn nhưng ông cũng gặp rất nhiêu sự phản đối. 
Hàng triệu người không thích những gì ông nói hay những điều ông đại diện.” 


“Nếu con không bắt đầu bị từ chối thì chắc chắn con sẽ bị sa thải,” người 
cha giàu mỉm cười. “Nghe đây, đừng có dại dột mà chạy ra đường và chìa mặt 
ra... Đành rằng con cần phải liều bị từ chối nhưng con phải rút ra bài học từ 
những lần bị từ chối đó và điều đó có nghĩa là sửa sai.” 


“Bị từ chối và sửa sai,” tôi lặp lại. 


Người cha giàu vừa gật gù vừa viết ra công thức ông học được khi tham 
gia khóa học bán hàng trước đây ở Honolulu mà ông phải trả 200 đôla. 


Bị từ chối và sửa sai = được đào tạo và tăng tốc 


“Cha đã làm theo công thức này trong nhiều năm. Mỗi lần bị từ chối, cha 
lại tự hỏi, “Mình đã làm điều gì sai? Lễ ra mình đã làm tốt hơn như thế nào? 
Nếu không tìm ra câu trả lời hợp lý, cha sẽ tìm một ai đó và thuật lại cho họ 
nghe về cú điện chào hàng, thuật lại mọi chuyện đã xảy ra, có thể là diễn lại 
chuyện đã xảy ra bằng cách đóng vai và lặp lại tình huống, trong đó bạn của 
cha là người mua và cha là người bán. Điều đáng nói là cha không gọi người 
khách hàng đã từ chối cha là “thằng ngốc, kẻ lộn xộn, kẻ bần tiện hay kẻ thua 
cuộc”. Cha thôi không nghĩ về chuyện không đâu vào đâu đó và thầm cảm ơn 
người khách hàng đã cho cha cơ hội được học hỏi, sửa chữa và hoàn thiện bản 
thân. Cha tự hỏi, “Lần sau, mình phải giải quyết tình huống như thế này khác 


3 32 


đi và khôn ngoan hơn". 

“Và điều đó giúp cha tích ly kiến thức cũng như kinh nghiệm và tăng tốc 
trong cuộc sống,” tôi thêm vào. 

“Theo cha, đó chính là công thức của sự thành công đối với bất cứ vấn đề 
gì trong cuộc sống,” người cha giàu nói. 

“Nhưng nếu con né tránh bị từ chối thì quá trình này không bắt đầu được 
phải không?”, tôi hỏi. “Bi từ chối là khởi điểm của việc được đào tạo.” 

Người cha giàu vừa gật gù vừa nhoẻn miệng cười đáp, “Con đã thông hiểu 
rồi đó. Đó là lý do vì sao trong cuộc chạy đua đường dài này, những người né 
tránh bị từ chối lại là những người ít thành công trong cuộc sống so với những 
người dám dối diện với việc bị từ chối. Hầu hết mọi người không thành công 
vì họ bị từ chối chưa đủ nhiều, con ạ.” 


“Tôi càng liều để bị nhiều người từ chối thì tôi càng có nhiều 
cơ hội được chấp nhận hơn.” 


“Giờ thì con hiểu rồi, cha ạ.” Tôi vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. Vài ngày 


sau, tôi tình nguyện làm việc cho một tổ chức từ thiện. Nhiệm vụ của tôi là 
gọi điện thoại để gây quỹ. Tôi không làm vì thù lao mà là để giúp đỡ những 
người đáng được giúp đỡ và để bị nhiều người từ chối hơn. Tôi nhận thấy 
rằng công việc ở Xerox cũng tốt hơn, mỗi ngày tôi bị từ chối ít đi. Bằng cách 
go) điện quyên tiền, tôi có thể gia tăng số lần bị từ chối. Tôi biết rằng bị từ 
chối càng nhiều chừng nào thì tôi càng khắc phục bản thân mình tốt lên chừng 
ấy. Và càng sửa sai nhiều chừng nào thì tôi càng có nhiều kinh nghiệm chừng 
nấy. Mỗi tuần 3 buổi chiều sau khi tan sở ở Xerox, tôi đến làm việc cho tổ 
chức từ thiện này. Tôi làm việc ở đấy được một năm mà không lấy một đồng 
thù lao nào. Cũng trong năm đó, tôi xoay chuyển tình thế từ khi có nguy cơ bị 
Xerox cho thôi việc đến trở thành nhân viên bán hàng số một trong suốt hai 
năm sau đó. Khi đã đạt được thành công trong công việc bán hàng ở Xerox, 
tôi xin nghỉ việc để làm toàn thời gian cho công việc kinh doanh ví nylon 
Velcro dành cho người lướt ván mà tôi đang làm bán thời gian. Tôi đã bắt đầu 
cuộc hành trình vào một phần tư C Bài học tôi rút ra là càng bị từ chối thì tôi 
càng có nhiều cơ hội được chấp nhận. 


98% BỊ TỪ CHỐI 


Trước khi nói tiếp về đề tài bị từ chối này, tôi thiết nghĩ tốt nhất nên đưa ra 
vài sự kiện có thật trong thực tế về đề tài này. Khi tôi đang tham gia khóa học 
ngắn hạn ở một trường dạy kinh doanh, một giáo sư đã nói rằng, “Để thành 
công trong kinh doanh bạn phải đúng trong ít nhất 51% các trường hợp.” 
Theo tôi thì thông tin đó không được chính xác cho lắm. Trong thực tế thì một 
người có thể rất thành công với mức độ thành công thấp hơn nhiều. 


Lấy ví dụ trong việc kinh doanh thư trực tiếp, nếu một công ty gửi đi 1 
triệu lá thư và nhận lại 2% số thư trả lời thì thường được coi là rất thành công. 
Điều này thực chất có nghĩa là 98% tổng số người được gửi thư nói “Không”. 
98% từ chối việc gửi thư nhưng vẫn còn đến 2000 người chấp nhận. Cái hay 
của công ty tiếp thị mạng lưới là người lãnh đạo khuyến khích bạn đi ra ngoài 
để nhận được lời từ chối của người khác. Đúng là một cơ hội tốt. Nếu bạn 
thực sự mong muốn đạt được thành công to lớn trong đời thì hãy xin vào làm 
việc cho một công ty tiếp thị mạng lưới và học cách vượt qua nỗi sợ khi bị từ 
chối. Nếu bạn kiên trì với công việc như thế trong vòng năm năm thì tôi dám 
cá với bạn rằng phần còn lại của đời bạn sẽ gặt hái được vô vàn những thành 
công. Ít nhất thì điều đó đúng trong trường hợp của tôi. Thật ra, tôi tiếp tục 
tìm kiếm, thêm nhiều cơ hội bị từ chối. Đó là lý do vì sao tôi học để trở thành 
một nhà hùng biện và nói chuyện trên các chương trình phóng sự quảng cáo 
trình chiếu trên tivi. Bây giờ có đến hàng triệu người trên thế giới đang phản 
đối tôi. Đó là lý do vì sao tôi ngày càng giàu có. 


GIẢNG DẠY VÀ BÁN HÀNG 


Tiếp thị mạng lưới mang đến nhiều thách thức cho tôi hơn là bán hàng cho 
Xerox. Tôi nói như thế là vì ở Xerox, tất cả những øì tôi phải làm là học cách 
bán hàng. Còn ở công ty tiếp thị mạng lưới, tôi không chỉ học cách bán hàng 


mà còn học cách dạy người khác bán hàng. Nếu bạn giỏi bán hàng mà không 
dạy được người khác thì bạn không thể thành công ở công ty tiếp thị mạng 
lưới. Điều này có nghĩa là điều tối quan trọng trong việc tiếp thị mạng lưới là 
nếu bạn muốn trở nên thành công thì bạn phải trở thành một người thầy giỏi. 
Nếu bạn yêu thích công việc giảng dạy thì bạn sẽ làm rất tốt ở công ty tiếp thị 
mạng lưới. 


Theo quan điểm của riêng tôi thì việc giảng dạy còn được tưởng thưởng 
xứng đáng hơn cả bán được hàng. Điều tuyệt diệu ở công ty tiếp thị mạng 
lưới là nó rèn luyện để bạn trở thành một giáo viên chứ không chỉ đơn thuần 
là một nhân viên bán hàng. Nếu bạn yêu thích học hỏi thì công việc đào tạo 
tiếp thị mạng lưới là một nghề tuyệt vời mà bạn nên thử khám phá. Đó là lý 
do vì sao tôi lại đặt tựa đề cho quyển sách này là Trường dạy kinh doanh cho 
những người thích giúp đỡ người khác. 

GIÁM ĐỐC/ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH KHÔNG LÀM CÔNG 
VIỆC BÁN HÀNG MÀ ĐẢM NHIỆM CÔNG VIỆC ĐÀO TẠO 


Trong thời gian tiến hành nghiên cứu thị trường ở nhiều công ty tiếp thị 
mạng lưới khác nhau, tôi nhận thấy nhiều người thành đạt làm việc rất chăm 
chỉ và biết cách bán hàng, nhưng không mấy thành công với việc kinh doanh 
của mình. Lý do khiến những người này không thành công là vì họ đang bán 
hàng cho những người không biết bán hàng. Ví dụ có một lần tham dự một 
buổi thuyết trình, tôi nhận thấy người chủ doanh nghiệp trẻ mời rất nhiều bạn 
bè và người thân thích đến dự buổi thuyết trình này để nhận biết về cơ hội 
làm ăn nhưng lại không nói một lời nào; chỉ để cho người tài trợ cấp trên của 
mình trình bày toàn bộ bài thuyết trình. 


Sau cuộc họp, tôi gặp người chủ doanh nghiệp trẻ hỏi thăm xem người tài 
trợ cấp trên đó có dành thời gian giảng cho anh về những kỹ năng bán hàng 
cơ bản không. Anh ấy trả lời, “Không có. Cấp trên của chúng tôi chỉ muốn 
chúng tôi mời người đến tham dự cuộc họp thôi. Còn anh ấy là người duy 
nhất làm công việc bán hàng vì anh ấy là nhân viên bán hàng giỏi nhất.” 


Chỉ đến đấy thôi, tôi cũng nhận ra rằng hệ thống đào tạo của công ty tiếp 
thị mạng lưới này có lỗ hổng. Thứ nhất, công việc đào tạo chỉ là một trò đùa. 
Công ty này có cả một danh sách các quyển sách cần đọc nhưng không một ai 
trong công ty từng đọc một quyển nào trong số đó. Thứ hai, công ty chỉ muốn 
những người mới bắt đầu công việc kinh doanh rủ theo bạn bè và người thân 
của họ để những nhân viên bán hàng giỏi hơn có thể giới thiệu về mình. Đây 
không phải là trường dạy kinh doanh, nói cho đúng thì đây là trường bán 
hàng. 


Trong thời gian làm việc tại Xerox, trưởng phòng kinh doanh của tôi, 
Charlie Robinson, là một trong những người thầy giỏi nhất mà tôi từng được 
theo học. Tôi đã hẹn anh để thực tập bán hàng qua điện thoại và anh luôn sẵn 
lòng dành thời gian tham gia với tôi. Trong những cuộc bán hàng qua điện 
thoại như thế, anh nói rất ít. Sau khi cuộc gọi kết thúc, chúng tôi trở về phòng 
làm việc của anh, cùng phân tích phần chào hàng của tôi và thảo luận về 


những ưu, khuyết điểm. Sau khi giảng giải và sửa chữa, anh Charlie cho tôi 
vài bài luyện tập cách bán hàng giúp nâng cao kỹ năng bán hàng, đặc biệt là 
kỹ năng vượt qua nỗi sợ hãi khi bị từ chối. Đó là cách giúp tôi trở thành một 
nhân viên chào hàng. Tôi trở thành nhần viên bán hàng vì tôi có một người 
thầy tuyệt vời. Dù là một nhân viên bán hàng rất giỏi nhưng một khi là trưởng 
phòng kinh doanh, anh phải trở thành một người thầy. Và anh là một người 
thầy tuyệt vời. Đó là lý do vì sao anh thường ngồi yên không nói gì trong hầu 
hết các cuộc điện thoại chào hàng của tôi. Thỉnh thoảng anh có góp ý nên làm 
thế nào nhưng phần lớn thời gian anh chỉ ngồi yên để mặc tôi mắc lỗi. Thông 
điệp mà tôi muốn nhắn gửi là nếu muốn thành công trong kinh doanh tiếp thị 
mạng lưới thì bạn phải giống Charlie Robinson, nghĩa là phải vừa là một nhân 
viên bán hàng giỏi vừa là người thầy tài ba. Một khi bạn làm được như thế, 
việc kinh doanh sẽ trở thành hiện thực. 


NHỮNG “CHÚ CHÓ” ĐƯỢC ĐÀO TẠO ĐỂ BÁN HÀNG 


Blair Singer và tôi là bạn thân từ hơn 20 năm nay. Blair, chuyên viên tư 
vấn của Richdad và là tác giả quyển Sales Dogs (tạm dịch Những “chú chó” 
được huấn luyện để bán hàng) và quyển The ABC% of Building a Business 
Team That Wins (Xây dựng một nhóm kinh doanh thành công), và tôi làm 
công việc chào hàng trong nhiều năm. Chúng tôi cùng nhau khởi nghiệp ở 
Hawaii với chức danh đại diện kinh doanh. Anh xin vào làm cho tập đoàn 
Burroughs mà ngày nay đổi tên thành UNISYS, cùng lúc đó tôi xin vào làm 
cho tập đoàn Xerox. Cả hai chúng tôi đều khám phá ra thế giới của các khóa 
đào tạo kinh doanh do các tập đoàn tổ chức. Có một điều mà Blair và tôi quan 
sát thấy, đó là có nhiều chủ các công ty tiếp thị mạng lưới được học cách bán 
hàng nhưng họ thất bại vì không có khả năng trở thành giám đốc kinh doanh 
chuyên nghiệp. Trong thế giới tập đoàn của Mỹ, những giám đốc kinh doanh 
còn là những người đảm nhiệm công việc giảng dạy chứ không đơn thuần là 
nhân viên bán hàng. 

Trong quyển Sales Dogs, Blair bàn luận về những kiểu nhân viên bán hàng 
khác nhau có thể bắt gặp trong bất kỳ tổ chức kinh doanh nào và làm cách nào 
mà mỗi nhân viên cần phải được huấn luyện một cách khác biệt. Trong đó 
Blair có nói, “Lý do khiến khóa học bán hàng trở nên quan trọng đến thế 
trong một công ty tiếp thị mạng lưới là vì bạn không chỉ phải học cách bán 
hàng mà bạn còn phải học cách dạy người khác bán hàng. Nếu bạn không dạy 
người khác bán hàng thì bạn sẽ không thành công trong một công ty tiếp thị 
mạng lưới.” 


NỢ THẺ TÍN DỤNG 


Một trong những lý do khiến rất nhiều người đang trong tình trạng nợ thẻ 
tín dụng ngày nay là vì họ không biết bán hàng. Khi người ta mua hàng trả 
bằng thẻ tín dụng thì thực tế là họ đang bán đi sức lao động của mình trong 
tương lai. Trong nhiều trường hợp, khi sử dụng thẻ tín dụng, người ta đang 
bán đi ngày mai của mình để mua thứ gì đó hôm nay. Lý do khiến nhiều 


người lâm vào tình trạng nợ thẻ tín dụng là họ được dạy để trở thành người 
mua sắm vô tội vạ, chứ không phải những nhân viên bán hàng chuyên nghiệp. 


Tôi đề nghị các bạn vào làm ở một công ty tiếp thị mạng lưới và học cách 
bán hàng, hơn là bán đi ngày mai của mình. Nếu bạn học được cách bán hàng 
và tạo dựng được một công ty tiếp thị mạng lưới ăn nên làm ra thì bạn có thể 
sử dụng thẻ tín dụng để mua thứ gì bạn muốn và có khả năng thanh toán toàn 
bộ hóa đơn thanh toán thẻ tín dụng vào cuối mỗi tháng. Theo tôi, làm như vậy 
có ý nghĩa hơn là bán đi ngày mai của mình. Bạn và tôi đều biết rằng không 
có nhiều tương lai khi ta bán đi ngày mai của mình. 


TÓM TẮT 


Nói cho dễ hiểu thì khả năng bán hàng là một kỹ năng vô cùng quan trọng 
đối với mỗi người. Thậm chí chú mèo nhà tôi cũng biết bán hàng. Mỗi buổi 
sáng, nếu tôi không cho nó ăn khi nó đang đói, nó sẽ cho tôi biết nó đang 
muốn øì và khi nào nó muốn điều đó. Con người không được đào tạo để làm 
như thế. Một công ty tiếp thị mạng lưới có thể giúp bạn tìm lại năng lực bẩm 
sinh, đó là đạt được những điều mình muốn trong cuộc sống bằng cách dạy 
bạn cách bán hàng và dạy bạn cách dạy người khác bán hàng. 


GIÁ TRỊ TIẾP THEO 


Trong chương kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu cách một công ty tiếp thị mạng 
lưới giúp bạn phát huy khả năng lãnh đạo như thế nào. Người cha giàu bảo, 
“Trong phần tư C, kỹ năng lãnh đạo là điều bắt buộc.” 


CHƯƠNG 8 


Giá trị thứ 6: Kỹ năng lãnh đạo 


Cả người cha giàu lẫn người cha nghèo của tôi đều là những nhà lãnh đạo 
tài giỏi. Cha ruột tôi là người đứng đầu ngành giáo dục bang Hawaii. Ông là 
nhà diễn thuyết tài ba và làm việc không ngừng nghỉ để cải thiện chất lượng 
giáo dục của tiểu bang. Người cha giàu của tôi cũng là nhà lãnh đạo tuyệt vời. 
Ông tạo được niềm tin nơi nhân viên và các nhà đầu tư để họ giúp ông xây 


dựng nên một ngành kinh doanh to lớn. Sau khi rời khỏi Hải quân, người cha 
giàu nhắc nhở tôi ngay về tầm quan trọng của việc phát triển các kỹ năng 
quản lý. Ông nói, “Người lãnh đạo là người dám làm những điều hầu hết 
những người khác không dám làm.” Có lễ đó là lý do tại sao không có nhiều 


nhà lãnh đạo ở phần tư C. Trong chương này, tôi sẽ trình bày những kỹ năng 
quản lý cần thiết để phát triển kinh doanh tiếp thị mạng lưới. 


KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO KHÔNG PHẢI LA TỰ CHỌN 


Người cha giàu thường nói, “ O lĩnh vực nào cũng có lãnh đạo giỏi cả. 
Tuy nhiên, không phải nhà lãnh đạo nào cũng phải thành công ở mọi lĩnh 
vc... ngoại trừ phần tư C, tức quản lý kinh doanh. O phần tư C, kỹ năng 
quản lý là yếu tố bắt buộc phải có. Lợi nhuận không đến với ta chỉ vì ta có sản 
phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất. Lợi nhuận đến với ta là nhờ ta có một đội ngũ 
lãnh đạo và quản lý xuất sắc nhất.” 
Nhìn vào Kim tứ đồ dưới đây, bạn sẽ thấy mỗi góc phần tư đều cần có một 
nhà lãnh đạo. 


Ví dụ, người cha nghèo của tôi là nhà lãnh đạo năng động ở phần tư L, tức 
quản lý nhân viên trong khi người cha giàu của tôi lại là nhà lãnh đạo tài ba ở 
cả hai phần tư C & Ð, tức quản lý kinh doanh và giao dịch với các nhà đầu tư. 
Từ những ngày đầu tiên, cả hai người đều nhận thấy tâm quan trọng của việc 
phát triển các kỹ năng lãnh đạo cho tôi. Đó là lý do vì sao cả hai ông đều 
khuyên tôi nên tham gia hướng đạo sinh, chơi thể thao và gia nhập quân đội. 
Nếu ai đó hỏi tôi những khóa đào tạo nào đã giúp tôi có được thành công cả 
về nghề nghiệp lẫn tài chính như ngày hôm nay, có lẽ câu trả lời của tôi không 
phải là những môn học tôi được dạy ở trường, mà chính là nhờ những khóa 
học hướng đạo sinh, thể thao và thời gian phục vụ trong quân đội. 


Năm 1974, lần cuối cùng tôi lái chiếc phi cơ của Hải quân trước khi giã từ 
quân đội và trở lại môi trường kinh doanh, tôi vẫn còn nhớ lúc đó đã tự hỏi 
mình, “Liệu các kỹ năng quản lý của mình, đã đủ bén nhọn chưa?” Những ai 
đã từng biết chuyện gì xảy ra với tôi sau khi rời quân đội đều biết rằng những 
khóa huấn luyện từ các cuộc hướng đạo sinh, các môn thể thao và trong quân 
đội không hề đủ cho tôi đối phó với những thử thách cam go của thế giới kinh 
doanh nằm trong phần tư C đang chờ đón. Tôi cần phải học nhiều hơn nữa. 


Lý do vì sao những kỹ năng lãnh đạo trong quân đội không đủ đối với tôi 
đơn giản vì những luật lệ, tình huống và môi trường ở đó khác hắn với thế 
giới kinh doanh. Trong chiến tranh, chúng ta biết rằng nếu chỉ huy dở, chúng 
ta sẽ chết. Trong kinh doanh, nếu lãnh đạo dở, chúng ta sẽ bị kiện hoặc phá 
sản. Trong quân đội, động cơ khiến chúng ta chiến đấu hết sức mình là vì sợ 
chết, vì tình dồng đội, vì tập thể và quan trọng hơn cả vì đó là nghĩa vụ của 
chúng ta. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường nhật, chúng ta lại thấy những 
động lực thúc đãy rất khác. Ví dụ trong kinh doanh, chúng ta được thúc đẩy 
bởi sự đảm bảo an toàn chứ không phải tự do, tiên chứ không phải nghĩa vụ, 
cá nhân chứ không phải là tập thể, và quản lý chứ không phải lãnh đạo. Chính 
vì những sự khác biệt này mà tôi đã phải chật vật trên thương trường trong 
TH ngày mới trở về và thậm chí cho đến nay tôi vẫn còn gặp không ít khó 


Tôi biết rằng trong các cuộc họp chung toàn công ty, các nhà quản lý luôn 
luôn nhắc đi nhắc lại với nhân viên về sứ mệnh, nhiệm vụ của toàn công ty, 
tầm quan trọng của tinh thần tập thể và nhiều nhiều những điều cao siêu, lý 
tưởng khác nữa. Tuy nhiên, trong tình hình kinh doanh ngày nay, tôi lại thấy 
rằng tiền, lợi nhuận và sự an toàn mới chính là những yếu tố cần thiết. Khi 
tham quan các công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới, tôi thường thấy nhiều 
nhà lãnh đạo, xin nhắc lại, không phải là toàn bộ - cũng có cùng những giá trị 
căn bản như các nhà lãnh đạo trong quân đội. Hầu hết những nhà lãnh đạo 
trong mạng lưới này, dù trẻ hay già, đều rất có ý chí. Họ không giống những 
nhà quản lý tôi gặp trong các tập đoàn kinh doanh lớn, những người cứ tưởng 
họ là những nhà lãnh đạo thực thụ. 


NHÀ QUẢN LÝ KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ LÃNH ĐẠO 


Với tôi, một trong những giá trị lớn nhất của kinh doanh tiếp thị mạng lưới 
là những khóa học về lãnh đạo cung cấp cho bạn những kiến thức, thời gian 
và cơ hội để phát triển một trong những kỹ năng kinh doanh quan trọng và 
cần thiết nhất trong phần tư C, tức quản lý kinh doanh. Những kỹ năng lãnh 
đạo đó rất khác so với những kỹ năng quản lý được yêu cầu đối với phần tư L 
và T, tức phần tư nhân viên và những người chủ doanh nghiệp nhỏ. Xin đừng 
hiểu lầm tôi. Kỹ năng quản lý là những kỹ năng cực ky quan trọng, nhưng 
chúng ta phải biết phân biệt giữa kỹ năng quản lý và kỹ năng lãnh đạo, và 
phải biết khi nào thì bạn nên phát triển khi nào nên dùng kỹ năng nào. Như 
người cha giàu của tôi thường nói, “Nhà quản lý không nhất thiết phải là nhà 
lãnh đạo, và tương tự nhà lãnh đạo không nhất thiết phải là nhà quản lý.” 

Mỗi khi gặp một ai đó trong phần tư L và T gặp khó khăn khi chuyển sang 


phần tư C, tôi thường thấy người đó là người có kỹ năng quản lý và nghiệp vụ 
rất giỏi, nhưng lại có rất ít năng lực lãnh đạo. Ví dụ, một người bạn của bạn 
tôi đến gặp tôi xin vài lời khuyên vì anh ta đang kêu gọi vốn để mở một nhà 
hàng riêng. Anh ta là một người thông minh và là một đầu bếp chuyên nghiệp 
với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nấu ăn nhà hàng. Anh ta có ý 
tưởng độc đáo cho nhà hàng mới này, có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, dự 
toán tài chính cụ thể, địa điểm nhà hàng cũng đã được chọn và có cả danh 
sách một số khách hàng sẽ sẵn sàng theo anh ta sang, nhà hàng này. Điều duy 
nhất anh ta cần là số tiền đầu tư 500.000 đôla cho dự án này. 


Anh ta đã viết kế hoạch kinh doanh cho dự án này cách đây năm năm. Đó 
là một kế hoạch kinh doanh hấp dẫn nhưng tất cả những người anh ta mời đầu 
tư, trong đó có tôi, đều từ chối. Cho đến hôm nay, anh ta vẫn đang làm công 
cho nhà hàng cũ, vẫn là người đầu bếp tuyệt vời, và đương nhiên, anh vẫn 
đang ôm mộng kiếm cho băng được ai đó sẵn sàng đầu tư 500.000 đôla vào 
dự án mở nhà hàng riêng của anh. Tôi không biết lý do vì sao những nhà đầu 
tư khác không đầu tư vào dự án này, nhưng tôi sẽ cho bạn biết lý do vì sao tôi 
từ chối đầu tư. Những lý do đó là: 

Lý do đầu tiên: Mặc dù anh ta có kinh nghiệm, tính tình dễ thương, có uy 
tín, nhưng anh ta thiếu kinh nghiệm lãnh đạo để tạo dựng và thúc đẩy sự tin 
tưởng nơi đối tác. Mặc dù anh ta có thể mở một nhà hàng và thành công, 
nhưng tôi không tin lắm vào khả năng mở rộng nó trở thành một chuỗi các 
nhà hàng cùng tên. 


Sự thiếu tự tin đó như nói lên, “Tôi có thể thành công, nhưng sẽ chỉ là một 
kinh doanh nhỏ.” Hay nói cách khác, anh ta có kỹ năng quản lý tuyệt vời, 
nhưng tôi không nghĩ rằng anh ta có đủ kỹ năng lãnh đạo cần thiết để thực 
hiện dự án kinh doanh này. Tôi không nghĩ ngờ khả năng anh ta có thể quản 
lý một lúc 10 nhà hàng, nhưng tôi nghi ngờ khả năng lãnh đạo của anh ta để 
xây dựng một vụ kinh doanh có thể mở rộng được 10 nhà hàng. Anh cần một 
đối tác có đủ kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng kinh doanh. Nhưng vì anh ta là một 
người điển hình chuyển từ phần tư L, tức nhân viên, sang phần tư T; tức người 
làm tư, anh không muốn hợp tác chung với ai cả. Anh ta chỉ muốn xây dựng 
ước mơ kinh doanh của riêng mình thôi. 


Lý do thứ hai: Khi nhìn vào Kim tứ đồ, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa 
phần tư T và C chính là kích cỡ. Ví dụ, khi bạn nghe ai đó nói rằng, “Tôi 
muốn mở một cửa hàng bán hamburger ở góc đường sô 6 và đường Vine” bạn 
sẽ biết ngay anh chàng này chắc thế nào cũng nằm ở phần tư T một thời gian 
dài cho mà xem. Nhưng nếu bạn nghe một người khác hùng hồn tuyên bố, 
“Tôi muốn mở cửa hàng bán hamburger trên mỗi góc đường chính ở mỗi 
thành phố trung tâm trên khắp thế giới, và tôi sẽ đặt tên chuỗi cửa hàng kinh 
doanh đó là McDonald”s”, bạn sẽ biết ngay rằng anh chàng này cũng muốn 
mở cửa hàng bán hamburger như anh chàng kia, nhưng khác anh kia ở chỗ 


anh này dự tính xây dựng hắn một ngành kinh doanh ở phần tư C. Hay nói 


cách khác, cả hai tình huống đều về kinh doanh hamburger, nhưng góc nhìn 
của mỗi người lại khác nhau. Người cha giàu chắc thế nào cũng nói răng, “Sự 
khác biệt ở số con đường chính là sự khác biệt về khả năng lãnh đạo.” 


Tôi từ chối đầu tư vì tôi không biết liệu có lấy lại được tiền đầu tư không. 


Y tôi không phải là kinh doanh sẽ thất bại, nhưng tôi ngờ rằng tôi sẽ rút vốn 
lại bởi vì nhà hàng đó sẽ mãi mãi là một nhà hàng nhỏ, cho dù có thành công 
như thế nào đi chăng nữa. Thậm chí, nếu cuối cùng anh ta cũng trả vốn lại 
cho tôi, tôi nghĩ chắc cũng phải chờ một thời gian khá lâu. Nếu bạn hỏi những 
nhà đầu tư chuyên nghiệp khác, chắc chắn họ cũng chẳng quan tâm đến việc 
kinh doanh của nhà hàng đó tốt hay không. Điều họ quan tâm là liệu nhà hàng 
đó có khả năng phát triển thành một chuỗi nhà hàng hay không. 

Lý do thứ ba: Lý do thứ ba khiến tôi từ chối đầu tư là vì anh ta cứ mãi 
muốn giữ nguyên mô hình một nhà hàng nhỏ thôi, vậy thì tôi đầu tư làm gì? 
Tôi sẽ hào hứng đầu tư ngay nếu anh ta có ý tưởng mở rộng dự án và có thể 
biến số tiền đầu tư 500.000 đôla của tôi thành hàng triệu đôla. Vì không có kỹ 
năng lãnh đạo để khuếch trương nhà hàng, tôi hoàn toàn nghi ngờ khả năng 
anh ta có thể biến số tiền đầu tư 500.000 đôla đó thành hàng triệu đôla. Đó là 
cái giá phải trả của việc thiếu kỹ năng lãnh đạo để đưa một kinh doanh từ 
phần tư T sang phần tư C. Như người cha giàu từng nói, “Tiền không đến với 
những kinh doanh có sản phẩm hoặc dịch vụ tốt nhất. Tiền đến với những 
kinh doanh có đội ngũ lãnh đạo và quản lý xuất sắc nhất.” 


Lý do thứ tư: Lý do thứ tư tôi từ chối đầu tư vì anh ta nhất định anh phải là 
người giỏi nhất nhóm. Anh ta có vấn đề về cái tôi của mình. Người cha giàu 
thường nói, “Nếu anh là người lãnh đạo, đồng thời cũng là người giỏi nhất 
nhóm, nhóm của anh chắc chắn có vấn đề.” Y người cha giàu là trong rất 
nhiều doanh nghiệp thuộc phần tư T; người chủ doanh nghiệp thường là người 
giỏi nhất. Ví dụ, khi đi khám sức khỏe hay khám răng, bạn đến phòng nha và 
phòng mạch để gặp bác sĩ hoặc nha sĩ chứ không phải để gặp cô nhân viên 
tiếp tần. 

O phần tư C, kỹ năng lãnh đạo là tối quan trọng, đơn giản vì người lãnh 
đạo phải làm việc và lãnh đạo những người giỏi hơn, kinh nghiệm hơn và có 
khả năng hơn anh ta rất nhiều. Hãy lẫy người cha giàu làm ví dụ. Ong không 
hề học qua một trường lớp bài bản nào, thế mà trong công việc ông vẫn có thể 
điều hành và làm việc chung với các chủ ngân hàng, luật sư, kế toán, các nhà 
tư vấn đầu tư v.v... để họ làm việc cho ông. Hầu hết những người này đều có 
bằng thạc sĩ hoặc thậm chí bằng tiến sĩ. Hay nói cách khác, để hoàn thành 
công việc của mình, ông phải biết cách điều hành và dẫn dắt những người có 
học và có chuyên môn giỏi hơn ông rất nhiều lần. Và để huy động vốn kinh 
doanh, ông cũng phải liên hệ với những người giàu có hơn ông rất rất nhiều. 


SINH VIÊN HẠNG “A” LÀM VIỆC CHO SINH VIÊN HẠNG “C” 


Hầu hết chủ doanh nghiệp ở phần tư T chỉ liên hệ với khách hàng, người 
ngang hàng với họ, chăng hạn như bác sĩ, luật sư hoặc các cộng sự khác. Để 
chuyển sang phần tư C, bước nhảy vọt về kỹ năng lãnh đạo, không phải kỹ 
năng chuyên ngành, thường bắt buộc phải có. Hay nói cách khác, nếu bạn có 
khả năng lãnh đạo tài giỏi, chắc chắn bạn sẽ có đủ khả năng thuê những người 
có nghiệp vụ chuyên môn giỏi để phục vụ cho công việc kinh doanh của bạn, 
ví dụ như luật sư, kế toán, ban quản trị, chủ tịch, phó chủ tịch, kỹ sư và các 
nhà quản lý... Như tôi đã từng đề cập trong các cuốn sách trước, ta phải làm 


sao để anh sinh viên hạng “A” làm việc cho anh sinh viên hạng “C”, và anh 
sinh viên hạng “B” làm việc cho chính phủ. Nếu bạn là một sinh viên hạng 
“C”, và “C” tượng trưng cho người truyên đạt, và bạn có khả năng lãnh đạo 
tuyệt vời, chắc chăn bạn sẽ thuê được những anh sinh viên hạng “A” với kiến 
thức và kinh nghiệm chuyên môn xuất sắc vào làm việc cho bạn. 


LÃNH ĐẠO KHÔNG PHẢI LA TỰ CHỌN 


Một hôm, cũng anh chàng trong câu chuyện trên điện thoại hỏi tôi vì sao 
tôi lại từ chối đầu tư vào nhà hàng của anh ta. Tôi ít nhiều nói sơ cho anh ta 
nghe bốn lý do kể trên. Hơi tự ái, anh phản bác ngay, “Nhưng tôi được đào 
tạo chuyên nghiệp nhất trên thế giới này. Tất cả những tay đầu bếp trên thế 
giới đều mơ được học những khóa nấu ăn tôi đã từng được học. Tôi có cả 
chục năm kinh nghiệm không chỉ trong nhà ăn mà còn trong quản lý nhà hàng 
nữa. Anh nghĩ sao lại nói tôi thiếu kỹ năng lãnh đạo?” 


“Trong quá trình phát triển kinh doanh, kỹ năng lãnh đạo là 
tối cần thiết.” 


Sau một hồi kiên nhẫn giải thích với anh ta rằng tiền, sự tự tin và khả năng 
lãnh đạo luôn đi chung với nhau, anh ta mới dần hiểu ý của tôi. Tuy nhiên, tôi 
biết chắc rằng anh ta chưa thấm hết ý đâu. Cuối cùng anh ta nói, “Nhưng tại 
sao tôi lại phải cần kỹ năng lãnh đạo trong khi tôi có đầy đủ kiến thức và 
nhiều kinh nghiệm lắm rồi?” Khi tôi khuyên anh ta nên tham gia một khóa 
học về kỹ năng kinh doanh và lãnh đạo ở một công ty tiếp thị mạng lưới, anh 
ta giận dữ nói, “Tôi kinh doanh nhà hàng và tôi chăng cần học thêm bất cứ cái 
gì về kinh doanh hay về kỹ năng lãnh đạo cả.” Tôi nói với anh ta răng việc 
học kinh doanh và lãnh đạo là về lâu về dài và hoàn toàn tự chọn. Với người 
cha giàu, phát triển kỹ năng lãnh đạo kinh doanh là tối cần thiết. Với ông, kỹ 
năng này không phải là tự chọn, mà là bắt buộc, nếu bạn đang ở phần tư C. 


NƠI HỌC TỐT NHẤT THẾ GIỚI 


Như tôi đề cập ở đầu sách, một trong những giá trị quan trọng trong kinh 
doanh tiếp thị mạng lưới là một nên giáo dục kinh doanh có khả năng thay đổi 
cuộc sống. Tôi cũng tìm thấy được một vài chương trình phát triển kinh 
doanh và lãnh đạo tốt nhất trên thế giới. Với tôi, giá trị của những chương 
trình này là vô giá cho những ai muốn chuyển từ phần tư L và T sang phần tư 
C: 


Từ khi bắt tay vào nghiên cứu và rũ bó những định kiến về lĩnh vực này, 
tôi có dịp gặp gỡ nhiều doanh nghiệp thành công đã từng học qua các lớp 
kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Mới đây tôi lại có dịp làm quen với một doanh 
nhân trẻ kinh doanh máy vi tính và kiếm được hàng trăm triệu đô từ kinh 


doanh này. Anh ta kể, “Hồi đó tôi chỉ là một tay viết chương trình thôi. Một 
hôm, có anh bạn rủ tôi đến dự buổi họp của một công ty kinh doanh tiếp thị 
mạng lưới và tôi liền đăng ký học lớp kinh doanh của công ty đó. Sáu năm 
sau đó, tôi chỉ toàn là đi họp, dự các sự kiện, đọc sách và nghe băng giảng về 
kinh doanh thôi. Đến nay trong tủ sách của tôi có cả hàng trăm cuốn băng và 
sách về kinh doanh. Cuối cùng không những thành công trong kinh doanh 
tiếp thị mạng lưới mà tôi còn có thể vận dụng những kiến thức đã học để mở 
một công ty kinh doanh máy vi tính riêng, từ giã nghề viết chương trình ngày 
nào. Ba năm trước, tôi mở rộng công ty, cổ phần hóa nó và thu được 48 triệu 
đôla lợi nhuận sau thuế. Nếu không có dịp học khóa huấn luyện kinh doanh 
ngày đó chắc tôi đã không kiếm được nhiều như vậy. Đó chính là khóa học về 
kinh doanh và lãnh đạo tốt nhất trên thế giới.” 


CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO ĐẾN ĐƯỢC VỚI TINH THẦN CỦA BẠN 


Khi làm nghiên cứu này, tôi có dịp đến dự rất nhiều cuộc họp và những sự 
kiện lớn. O đó, tôi có dịp chứng kiến những nhà lãnh đạo tài ba trò chuyện 
với các cộng sự, nhân viên để khích lệ họ tự tìm kiếm ra những điểm mạnh 
nhất của họ. Khi nghe những nhân vật này kể lại chuyện họ đã thành công và 
trở nên giàu có từ hai bàn tay trắng như thế nào, tôi chợt nhận ra họ đã thực 
hiện chính xác những gì người cha giàu đã khuyên tôi: trở thành nhà lãnh đạo. 
Mặc dù những gì họ nói đều xoay quanh tiền và tiền, nhưng họ thực sự biết 
cách khích lệ những người khác chui ra khỏi vỏ bọc của mình, vượt qua nỗi 
sợ hãi và làm theo những ước mơ để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Để làm được 
điều đó họ nhất thiết phải có kỹ năng. lãnh đạo khi diễn thuyết như vậy. Lý do 
vì sao cần kỹ năng lãnh đạo vì có rất nhiều người cũng dùng những từ như 
ước mơ, dành thêm thời gian cho gia đình và tự do. Nhưng chỉ rất ít người 
thực sự cảm thấy đủ khích lệ để tin tưởng và làm theo lời của những nhà diễn 
thuyết đó. 


GIẾT CHẾT TINH THẦN CỦA BẠN 


Chắc bạn sẽ nhận ra rằng ở đầu sách sơ đồ này được thể hiện ở chương giá 
trị của giáo dục thay đổi cuộc sống. Chương này đề cập về sức mạnh của giáo 
dục cần thiết để có thể tạo ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, chứ không chỉ 
đơn giản là tạo tư duy. Nền giáo dục thay đổi cuộc sống tác động đến trí óc, 
tình cảm, tỉnh thần và thể chất. Sơ đồ sau đây thể hiện cách một người sử 
dụng tình cảm của anh ta để khích lệ một người khác làm một việc gì đó về 
thể chất. 


Sơ đồ giao tiếp Cảm xúc đến Cảm xúc 


Người nói Người nghe 


"Thể chất Thể chất 


Với tôi, trường học đã sử dụng quá nhiều mẹo trí óc để đe dọa tôi về mặt 
cảm xúc trong việc phải học thật chăm và phải đạt điểm cao. Khi lớn lên, tôi 
cũng phát hiện ra nhiều người đã dùng những thủ đoạn khác nhau để khích lệ 
người khác làm việc cho họ. 


Sau đây là những mẹo vặt người ta thường dùng để sai khiến người khác: 
1. Nếu không đạt điểm cao, sẽ không kiếm được việc làm tốt. 
2. Nếu anh không đi làm đúng giờ sẽ bị đuổi việc. 
2. Nếu anh bỏ phiếu cho tôi, tôi sẽ đảm bảo anh không bị mất các phúc lợi 
xã hội. 

Hãy cẩn thận. Đừng nắm lẫy những rủi ro không cần thiết. 

Hãy làm cho tôi. Anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền. 

Để tôi chỉ cách cho anh làm giàu nhanh nhất. 

Hãy làm những oi tôi nói. 


œ xơ ƠI + 


Anh biết đấy, công ty đang gặp khó khăn. Nếu anh không muốn bị đuổi 
"VIỆC, đừng đòi tăng lương. 


9. Tôi chắc anh không dám nghỉ việc. Có ai trả lương cho anh cao hơn tôi 
đầu? 


10.Anh chỉ còn tám đến mười năm là nghỉ hưu rồi. Đừng quây làm gi. 


Tôi thấy ngày nay người ta sử dụng quá nhiều sự đe dọa hoặc các chiêu dụ 
dỗ để thôi thúc những người khác làm việc cho họ. Và khi sự đe dọa hoặc dụ 
dỗ là cách khích lệ chính, chúng sẽ giết chết tinh thần của chúng ta. 


NHÀ LÃNH ĐẠO THỰC THỤ BIẾT CÁCH KHÍCH LỆ VÀ THÔI THÚC 
TINH THẦN 


Nhà lãnh đạo tài ba là người có thể đến được với tinh thần của chúng ta. Họ 


có thể nói chuyện làm sao để chúng ta vượt qua được nỗi sợ hãi trước cái chết 
và nói chuyện trực tiếp với tinh thần của chúng ta, phần có tác động mạnh 
nhất và không thể đánh bại được. Những ví dụ sau đây là cách thường nói của 
các nhà lãnh đạo tài ba. Những lời nói này vượt ra khỏi sự nghi ngờ, sợ hãi và 
tác động trực tiếp đến tinh thần của chúng ta. Hãy xem sơ đồ thể hiện sau: 


Giao tiếp từ Tỉnh thần đến Tình thần 
Người nói Người nghe 


Trí óc Trí óc 


Thể chầt Thế chầt 


Chắc bạn sẽ xúc động trước những câu nói này. Nhiều câu trong số này đã 
được lưu lại trong lịch sử: 


1. Bây giờ là thời điểm quyết định người dän Mỹ sẽ được tự do hay thành 
nô lệ. - George Washington 


2. _ Hãy cho tôi sự tự do hoặc hãy giết tôi. - Patrick Henry 
3. Hãy nhớ đến Alamo. - Trận chiến Texas 


4. Bốn trận thắng và bảy năm. Và còn nữa, “Liệu tôi có diệt được kẻ thù khi 
tôi kết bạn với họ không?” - Abraham Lincoln 


5. Anh không thể nào dìm một người khác xuống nếu anh không cúi xuống 
chung với anh ta - Booker T. Washington 


6. Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho anh.... - John E Kennedy 
7. _ Tôi có một ước mơ...: - Martin Luther King 


8. Chiến thắng là một thói quen. Thật đáng tiếc, thất bại cũng vậy. - Vince 
Lombardi 


9. Chỉ có niềm tin vào sự tự do mới đưa ta đến tự do. - Dwight Eisenhower 


10. Hèn nhát không bao giờ là một tiêu chuẩn đạo đức. - Gandhi 
11. Đừng khiêm tốn, anh đâu có giỏi đến như vậy đâu. - Golda Meir 


12. Có quyền lực cũng giống như là làm người phụ nữ vậy. Nếu anh 
phải nói cho mọi người biết anh có uy quyền, tức là anh chưa thực sự có uy 
quyền. - Margaret Thatcher 


13. Đừng để những gì anh không thể làm được ảnh hưởng đến những 
øì anh có thể làm được. - John Wooden 
14. Người bạn tốt nhất của tôi là người có thể phát hiện được điểm 


mạnh nhất trong tôi, - Henry Ford 


15. Đừng cố gắng làm một người thành công, mà hãy cố gắng làm 
một người có giá trị. - Albert Einstein 


TÓM LƯỢC: BA TÍP NGƯỜI LÃNH ĐẠO KHÁC NHAU 


Cái hay của chương trình giảng dạy lãnh đạo tiếp thị mạng lưới là nó chia 
ra được những loại lãnh đạo khác nhau. Thế giới kinh doanh phát triển típ 
lãnh đạo biết xây dựng một đội ngũ đánh bại sự cạnh tranh. Tiếp thị mạng 
lưới lại phát triển típ người lãnh đạo có thể gây ảnh hưởng đến những người 
khác bằng cách giảng dạy người ta hoàn thành những ước mơ và làm theo 
những ước mơ đó. Thay vì đánh bại đối thủ hoặc đánh bại sự cạnh tranh, hầu 
hết các nhà lãnh đạo của tiếp thị mạng lưới chỉ đơn thuần khích lệ và dạy con 
người tự kiếm ra cơ hội kiếm tiền mà không gây nguy hại cho người khác. 


Nói tóm lại, cả ba típ lãnh đạo này đều giao tiếp trực tiếp đến tinh thần của 
chúng ta, nhưng mỗi Op lãnh đạo khác nhau sẽ có những nhà lãnh đạo khác 
nhau. Nếu bạn là người thích lãnh đạo bằng cách truyền đạt kiến thức, tạo ảnh 
hưởng và khích lệ người khác để giúp họ kiếm được nhiều tiền mà không cần 
phải đánh bại sự cạnh tranh, kinh doanh tiếp thị mạng lưới có lẽ rất phù hợp 
với bạn. 


GIÁ TRỊ TIẾP THEO 


"Trong chương tiếp theo, tôi sẽ nói về sự khác biệt giữa tiền và sự giàu có. 
Tiếc thay, hầu hết ai cũng được dạy răng đi làm để kiếm được nhiều tiền thay 
vì đi làm để giàu có. Một trong những lý do nhiều người không thành công 
trong hình thức kinh doanh này đơn giản vì họ đến với kinh doanh để kiếm 
tiền chứ không phải để kiếm cơ hội xây dựng sự giàu có. Như người cha giàu 
từng nói, “Người giàu không làm việc vì tiền. Người nghèo hoặc trung lưu sẽ 
làm điều đó.” 


CHƯƠNG 9 


Giá trị thứ 7: 


Không làm việc vì tiền 


Trong một cuộc nói chuyện trên đài phát thanh năm 2002, một khán giả đã 
hỏi tôi câu hỏi sau: 

“Tôi là kỹ sư điện tử, hiện đang làm việc cho công ty máy tính nằm trong 
Thung lũng Silicon. Như ông đã biết, ngành công nghiệp kỹ thuật cao này 
hiện đang bị tàn phá, đặc biệt là tại bang California. Dù chưa bị đuổi việc 
nhưng tôi đã bị giảm lương và làm ít giờ hơn. Trong khi giá nhà đất ở khu 
này đang lên cao. Tiền trả góp nhà hàng tháng chiếm gần hết tiền lương đã bị 
giảm này. Cứ đà này chắc tôi sẽ bị mất nhà nếu lương lại tiếp tục bị cắt giảm. 
Tê hơn nữa là kế hoạch nghỉ hưu của tôi, cũng gần như tan tành. Xin ông 
khuyên tôi nên làm gì?” 

Câu hỏi đầu tiên của tôi là, “Thế anh đã định bán nhà chưa?” 

“Tôi đã rao bán rồi đó chứ,” vị thính giả đó trả lời ngay. “Vấn đề là giá 
trị căn nhà đã xuống hơn rất nhiều so với số tiền tôi nợ trả góp. Nếu bán nó, 
chắc tôi phải bù thêm tiền cho người mua nữa. Rồi tôi sẽ sống ở đâu đây khi 
tiên thuê nhà cũng cao ngang với tiền trả góp nhà?” 

Tôi hỏi tiếp, “Thế vợanh có đi làm không?” 


“Vợ tôi làm ở một trung tâm nuôi dạy trẻ. Trung tâm này cũng đang gặp 
khó khăn vì có nhiều nhà dời đi bang khác ở. Công việc của vợ tôi thì ổn định 
nhưng lương lại không cao. ” 

“Sao vợ anh không kiếm một việc khác lương cao hơn?” tôi hỏi tiếp. 


“Cô ấy cũng muốn vậy nhưng vì nếu làm việc ở đó, hai đứa con tôi sẽ 
được học miễn phí. Nếu làm ở chỗ khác chắc số tiền vợ tôi phải trả để gửi hai 
đứa con đi nhà trẻ cũng sẽ ngốn hết số lương. ” 


“Anh có bao giờ nghĩ đến kinh doanh thêm một ngành gì đó tại nhà 
không?” 

“Như tôi đã nói với anh rồi đó, chúng tôi không còn dư đồng nào hết, làm 
sao chúng tôi có thể kinh doanh riêng nếu không có tiền?” 

“Anh và vợ có bao giờ nghĩ đến việc mở một công ty tiếp thị mạng lưới ở 
nhà không? Việc này không đòi hỏi nhiều vốn và họ có thể dạy anh cách kinh 
doanh.” Tôi đề cập. 

géi có chứ, chúng tôi đã nghiên cứu qua kiểu kinh doanh gian lận đó rồi. 
Nó chẳng mang lại điều gì cả. Họ chỉ muốn chúng tôi làm việc từ hai đến ba 
năm trước khi chúng tôi thực sự kiếm được tiền. Chúng tôi cần tiền ngay bây 


giờ, chúng tôi không thể đợi đến hai hay ba năm sau được. ” 


Người dẫn chương trình cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi vì đã hết 
giờ quy định. Tôi và người khán giả nọ chăng bao giờ có dịp kết thúc cuộc 
trao đối đó. 


Lý do tôi đề cập đến cuộc phỏng vấn trên là vì nó minh họa được sự khác 
biệt giữa những giá trị căn bản. Vị thính giả đó rõ ràng là đang rất cần tiền và 
tôi hoàn toàn thông cảm với họ. Hai vợ chồng tôi cũng đã từng trắng tay và 
thậm chí còn không có nhà ở trong vòng vài tuần nữa kìa, vì thế tôi rất hiếu 
cái cảm giác cần tiền như thế nào. 

Không đầy mười năm tôi và Kim đã có một cuộc sống thoải mái không cần 
phải quan tâm đến tiền bạc, lý do đơn giản vì chúng tôi hiểu được sự khác 
biệt giữa tiền và sự giàu có. Nếu bạn muốn biết rõ hơn làm cách nào tôi và 
Kim đi từ bàn tay trắng đến cuộc sống dư då trong không đầy 10 năm, hãy tìm 
đọc tập 5 của Dạy con làm giàu. Tập 2 cũng có đề cập đến tình trạng không 
nhà của tôi và Kim năm 1985, giai đoạn túng quẫn nhất của vợ chồng chúng 
tôi. Tôi đề cập đến hai cuốn sách này để những ai muốn biết cảm giác của tôi 
như thế nào khi bị phá sản và vỡ nợ. Cả hai cuốn sách cũng kể chuyện chúng 
tôi đã thoát khỏi cảnh túng quân đó ra sao. Tôi muốn nói với bạn ràng tôi và 
Kim hiểu rất rõ cái cảm giác khi không còn gì, và đó chính là lý do vì sao 
chúng tôi luôn mong muốn được sống giàu có, không phải lo lắng về tiền bạc 
nữa. Đối với chúng tôi, không có đủ tiền để sinh sống là một điều đáng sợ 
nhất trong cuộc sống. Tình trạng không có tiền ảnh hưởng khủng khiếp đến 
cuộc sống vợ chồng, sự tự tin và cái tôi của mình. 


BA CÁCH SỐNG 


Mặc dù chương trình phỏng vấn qua đài phát thanh đó đã trôi qua một thời 
gian, nhưng cảm giác bị cắt ngang câu chuyện với người bố trẻ vẫn län quẩn 
trong đầu tôi. Như đã đề cập trong chương trước, chúng ta có thể nói chuyện 
với một người trên phương diện tỉnh thần đến tinh thần hay cảm xúc đến cảm 
xúc. Trong buổi trò chuyện qua đài phát thanh này, cuộc nói chuyện của 
chúng tôi là nỗi sợ hãi. Tôi cảm giác hiểu rất rõ nỗi lo sợ của anh ta và tôi 
cũng đau lòng như vậy. 


Điều tôi muốn nhấn mạnh trong chương trình này là về cảm giác. Cá nhân 
tôi và Kim hiểu rằng khi đề cập đến tiền, ta sẽ có ba cảm giác và có ba cách 
để sống với ba cảm giác đó: 

1. Cảm giác sự hãi. Khi tôi và Kim ở trong tình trạng không nhà và không 
tiền, cảm giác sợ hãi làm tê liệt cả hai chúng tôi. Nó căng thăng đến độ làm tê 
liệt toàn bộ cơ thể chúng tôi. Tôi cảm nhận được chính xác cái cảm giác đó từ 
giọng nói của người bố trẻ kia. Tôi cũng có cảm giác y chang như vậy khi tôi 
còn nhỏ sống chung với gia đình. Cha mẹ chúng tôi nghèo khổ và không có 
đủ tiền suốt cả cuộc sống hôn nhân. Cảm giác nghèo khổ đeo đuổi cả nhà và 
suốt cả tuổi thơ của tôi. 

2. Cảm giác thất vọng, buồn bực. Cách sống thứ hai là cách sống với cảm 
giác thất vọng và buồn chán vì mỗi sáng thức dậy cắm cổ đi làm, mong kiếm 


được chút tiền thay vì có thể làm được việc gì khác. Một người có cảm giác 
này cũng có thể đang có một công việc tốt, lương cao, nhưng họ không thể 
ngưng làm việc được vì cần có tiền. Đó là lý do vì sao họ có cảm giác buồn 
chán. Họ biết rằng nếu ngưng làm việc, cả thế giới họ đang sống sẽ hoàn toàn 
sụp đổ. Những người sống trong tình cảnh này sẽ nói, “Tôi không thể nghỉ 
việc được. Nếu nghỉ việc, ngân hàng sẽ đến và lẫy đi tất cả mọi thứ.” Và họ 
cũng sẽ nói, “Tôi mong đến đợt nghỉ phép sắp tới dễ sợ” hoặc “Ôi, ráng đợi 
đến mười năm nữa thôi là được nghỉ hưu rồi.” 


3. Cảm giác hạnh phúc, an bình và hài lòng. Cách sống thứ ba là sống 
với một đầu óc thanh thản vì biết rằng cho dù bạn có đi làm hay không thì 
tiền sẽ vẫn đến với bạn. Từ năm 1994, khi tôi và Kim bán hết các công ty 
kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi đã sống với cảm giác này. Lúc đó Kim 37 
tuổi và tôi 47 tuổi. Với tôi, đó là cách sống, cách suy nghĩ đáng được áp dụng. 
Mặc dù đến bây giờ chúng tôi vẫn đang làm việc, nhưng cảm giác không cần 
phải làm việc và có thể nghỉ ngang bất kỳ lúc nào mà vẫn có thể có đủ tiên để 
sinh sống mới tuyệt vời làm sao. 


SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIỀN VÀ GIÀU CÓ 


Điều tôi muốn nói với người bố trẻ trong cuộc phỏng vấn trên đài bữa nọ là 
những khó khăn của anh ta sẽ chăng bao giờ hết nếu anh ta tiếp tục đi làm chỉ 
vì tiền. Khi tôi đề nghị anh thử tham gia mô hình kinh doanh tiếp thị mạng 
lưới bán thời gian cùng với vợ, đó chính là thời điểm để họ bắt đầu làm việc 
để đạt được sự giàu có chứ không chỉ đơn giản là nhận lương cao hơn. Nhưng 
khi anh ta trả lời, “ồ, có chứ, chúng tôi đã nghiên cứu qua kiểu kinh doanh 
gian lận đó rồi. Nó chẳng mang lại điều gì cả. Họ chỉ muốn chúng tôi làm 
việc từ hai đến ba năm trước khi chúng tôi thực sự kiếm được tiền. Chúng tôi 
cần tiền ngay bây giờ, chúng tôi không thể đợi đến hai hay ba năm sau được,” 
tôi biết ngay rằng để thay đổi chất lượng cuộc sống của anh ta, anh ta phải 
thay đổi những giá trị của mình. Hay nói cách khác, nếu họ thay đổi, tôi 
không nghi ngờ việc anh và vợ cuối cùng cũng sẽ kiếm được nhiều tiền và sẽ 
có một cuộc sống mới. Nhưng tôi ngờ răng nếu họ không thay đổi những giá 
trị căn bản, họ sẽ suốt đời sống trong kiểu sống thứ hai, đó là sống trong sự 
thất vọng và buồn bực đơn giản chỉ vì họ chọn cách làm việc vì tiền thay vì sự 
giàu có. 


THẾ NÀO LÀ GIÀU CÓ? 


_ Trong những cuốn sách trước, tôi có đề cập rằng sự giàu có không do được 
bằng tiên, mà thay vào đó, nó được đo bằng thời gian. Định nghĩa của chúng 
tôi là: 


Giàu có là khả năng tôn tại trong nhiều ngày sắp tới. 


Như vừa nói, sự giàu có được đo bằng thời gian. Ví dụ, nếu tổng số tiền tôi 
có hiện giờ là 1.000 đôla và mỗi ngày tôi phải chỉ tiêu, hết 100 đôla, như vậy 
sự giàu có của tôi là mười ngày. Nếu chi tiêu hàng ngày của tôi là 50 đôla thì 
sự giàu có của tôi là 20 ngày. Đó là cách giải thích đơn giản nhất về định 
nghĩa của sự giàu có, và tôi xin nhắc lại một lần nữa, sự giàu có được đo bằng 
thời gian chứ không phải bằng tiền. Sức khỏe và sự giàu có giống nhau ở 
điểm chúng đều được đo bằng thời gian. Chúng ta thường nghe bác sĩ nói với 
bệnh nhân, “Anh chỉ còn sống được sáu tháng nữa thôi.” 


Khi nói vậy tức là vị bác sĩ nọ đã đánh giá tình trạng sức khỏe của bệnh nhân 
đó bằng đơn vị thời gian. Tôi có quen một anh đang thiếu thốn tiền bạc và anh 
ta đo sự giàu có của anh ta như sau, “Tôi giàu âm hai tháng.” Có nghĩa là, anh 
ta thực sự đang sống bằng số tiền và thời gian vay mượn. 


Người ta nói rằng một gia đình trung bình ở Mỹ thường sống dư 3 kỳ trả 
lương tính từ điểm kiệt quệ tiền bạc. Nếu mỗi kỳ trả lương là 2 tuần hay 14 
ngày thì một gia đình trung bình ở Mỹ sẽ giàu có được 44 ngày. Sau 44 ngày 
đó, cuộc sống của họ sẽ xuống dốc. Đó là vấn nạn của làm việc vì tiền thay vì 
sự giàu có. 

Trước khi chuyển sang phần kế tiếp, có lẽ bạn sẽ tự hỏi, “Nếu tôi (hoặc vợ 
hoặc chồng tôi) nghỉ làm ngày hôm nay, liệu tình hình tài chính của tôi sẽ kéo 
dài trong bao lâu?” Câu trả lời của bạn chắc sẽ là ngày hôm nay. Tin đáng 
mừng là sự giàu có của bạn sẽ tăng lên gấp bội nếu bạn không kiếm được 
nhiều tiền ngày hôm nay. 


TIẾP THỊ MẠNG LƯỚI 
DẠY BẠN CÁCH LÀM VIỆC ĐỀ GIÀU CÓ 


Trong thời gian nghiên cứu nhiều công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới 
khác nhau, một trong những điểm khó nhất để những diễn giả giải thích là sự 
khác biệt giữa việc đi làm để kiếm tiền và đi làm để kiếm sự giàu có. 


“Trong một buổi diễn thuyết, một khán giả giơ tay lên hỏi, “Như vậy tôi sẽ 
kiếm được bao nhiêu?” Rất tiếc, người diễn thuyết hôm đó đã không giải 
thích rõ ràng với khán giả sự khác biệt giữa thiết lập một ngành kinh doanh và 
đi làm công. Quan trọng hơn nữa là anh ta cũng không giải thích sự khác biệt 
giữa tiên và sự giàu có. Tôi e rằng hầu hết khán giả đều thấy khó hiểu và 
không hài lòng với câu trả lời của vị diễn thuyết kia. 


Câu trả lời của nhà diễn thuyết là, “Thu nhập của anh vô hạn.” Câu trả lời 
đó gặp rắc rối ở chỗ hầu hết những người đến dự hôm đó không kiếm tìm sự 
giàu có vô hạn, mà họ đến tìm kiểm cơ hội để có thêm thu nhập từ 1.000. đến 
3.000 đôla mỗi tháng. Tôi cảm nhận họ vẫn muốn nói về tiền hơn là về sự 
giàu có. Nói cách khác, có hai loại tiền. Một loại đến từ công việc lao động, 
và một loại đến từ các tài sản của chính bản thân. Nếu muốn trở nên giàu CÓ, 
bạn cần loại tiền đến từ các tài sản. Nếu bạn muốn làm việc chăm chỉ suốt 
đời, vậy thì hãy đi làm để kiếm tiền, như hàng hà sa số những người khác. 

Khán giả lại càng thấy khó hiểu hơn khi nhà diễn thuyết nói tiếp, “Nếu các 
anh chị muốn kiếm thêm 3.000 đôla một tháng, anh chị có thể tưởng tượng 


rằng tiền sẽ đến với các anh chị trong suốt cuộc đời, cho dù có làm việc hay 
không đi chăng nữa?” Trong khi hầu hết khán thính giả đều đồng ý với ý kiến 
đó, tôi lại nghi ngờ liệu điều đó có khả thi không. Hơn nữa, dường như mọi 
người chỉ cần tăng thêm thu nhập mỗi tháng là 3.000 đôla thôi chứ không cần 
làm việc thêm vài năm, xây dựng kinh doanh riêng và sau đó đợi tiền tự chảy 
vào túi họ. Tôi đoán hầu hết những khán thính giả hôm đó đều có cùng kiểu 
suy nghĩ như những nhân viên của các ông chủ nhỏ, chỉ biết làm việc để kiếm 
tiền chứ không phải để kinh doanh riêng một ngành nào đó hay như những 
aha da tư làm việc dë kiếm được sự giàu có từ những tài sản sẵn có của 
mình. 


MỘT KIỂU TIỀN KHÁC 


Một trong những lý do người giàu lại càng giàu hơn đơn giản vì người giàu 
làm việc vì một loại tiền khác. Sơ đồ báo cáo tài chính sau đây có thể giúp 
giải thích sự khác biệt: 


Thu nhập 


Chỉ phí 


Nếu bạn chưa quen cách đọc một bản báo cáo tài chính kiểu này hay cần 
giải thích rõ hơn, hãy tìm đọc tập 1 bộ sách này hoặc hỏi những ai đã có dịp 
đọc qua cuốn sách đó để họ giải thích giúp. Đó là một sơ đồ rất quan trọng mà 
bạn cần phải hiểu và cũng là cốt lõi từ các bài học của người cha giàu. Ong 
thường nói, “Ngân hàng chăng bao giờ hỏi cha về bảng điểm cả. Họ đủ muốn 
xem báo cáo tài chính thôi.” Ong còn nói, “Báo cáo tài chính cũng giống như 
bảng điểm của con sau khi tốt nghiệp vậy. Báo cáo tài chính là thước đo chỉ 
số thông minh (IQ) về tài chính của con.” Đó là lý do vì sao sơ đồ này quan 
trọng đối với tất cả những ai muốn đạt được sự tự do về tài chính hoặc đạt 
được sự giàu có. 


SỰ KHÁC BIỆT CHÍNH 


Một trong những cách giúp giải thích rõ sự khác nhau giữa phần tư L và T, 
giữa C và Ð là sử dụng báo cáo tài chính. Sự khác biệt giữa phần bên trái và 
phần bên phải của kim tứ đồ là sự khác biệt về điểm tập trung. Sơ đồ sau giải 
thích rõ hơn: 


Nói đơn giản, những người thuộc phần tư L và T tập trung vào: 


Thu nhập 


Chi phí 


Tài sản Tiêu sản 


Còn những người thuộc phần tư C và Ð tập trung vào: 


ffe ị 
Thu nhập 


Chi phí 


Tài sản Tiêu sản 


BẠN VÂN CÒN MUỐN LÀM VIỆC vì TIỀN? 


Sự khác biệt chính trong báo cáo tài chính, là nhóm người thuộc phần tư L 
và T làm việc vì tiền. Nhóm người thuộc phần tư C và Ð tập trung vào xây 
dựng hoặc thu thập tài sản chứ không đơn giản đi làm để kiếm tiền. Đó là lý 
do vì sao những người thuộc phần tư C và Ð thường có chỉ số giàu có cao 


hơn những người thuộc phần tư L và T. Nếu nhóm người thuộc phần tư C và 
Ð ngưng làm việc, những tài sản của họ sẽ tiếp tục kiếm tiền cho họ. 


BA KIỂU TÀI SẢN 


Ba loại tài sản chính trong cột tài sản: 
Thu nhập 


Chi phí 


Tài sản 
1. Những kinh doanh thuộc nhóm C 
2. Địa ốc 


3. Các tài sản giấy 


Tiêu sản 


KẾ HOẠCH DON GIẢN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC TỰ DO VỀ TÀI CHÍNH 


Kế hoạch đơn giản mà tôi và vợ tôi, Kim đã sử dụng để được về hưu sớm 
và về hưu giàu, trước hết là xây dựng công ty riêng và kế đến là đầu tư vào 
địa ốc. Như đã kể trong các chương trước, chúng tôi bắt đầu lập nghiệp năm 
1985 từ hai bàn tay trắng và đến năm 1994, chúng tôi đã nghỉ hưu, tự do về 
tài chính và không nắm giữ một cổ phiếu hay quỹ hỗ tương nào. Đó là kế 
hoạch đơn giản của chúng tôi, và chúng tôi quyết tâm thực hiện kế hoạch đó. 

Có vài người hỏi tôi, “Sao anh lại mở công ty trước?” 'Tôi có ba câu trả lời 
cho câu hỏi loại này. Câu trả lời thứ nhất là mở một công ty riêng cho phép 
chúng tôi kiếm được thật nhiều tiền. Ngay từ đầu cuốn sách này, tôi đã liệt kê 
11 cách khác nhau để có thể trở nên giàu có, kể cả cách cưới một ai đó giàu 
có. Với tôi và Kim, cách tốt nhất để chúng tôi trở nên giàu có là mở một công 
ty riêng. Câu trả lời thứ hai là luật thuế của Mỹ rất ủng hộ những người làm 
kinh doanh trong phần tư C và không mấy thân thiện với những người có thu 
nhập từ phần tư L. Cuối cùng, câu trả lời thứ ba là việc mở công ty riêng và 
E ` vào địa ốc là kế hoạch hành động mà hầu hết những người giàu có đều 
thực hiện. 


LÀM SAO TÔI CÓ DU KHẢ NĂNG ĐỀ KINH DOANH ĐỊA ỐC? 


Sau cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán năm 2000, nhiều người mới 
thức tỉnh nhận ra rằng đầu tư chứng khoán và quỹ hỗ tương quá rủi ro. Sau 
đó, nhiều người bắt đầu nghĩ đến đầu tư vào địa ốc. Vấn đề ở chỗ nhiều người 
không đủ tiên để đầu tư địa ốc hoặc sinh sống ở những nơi địa ốc có giá. Một 
câu hỏi phổ biến mà đến nay tôi vẫn thường bị hỏi là, “Làm sao tôi có đủ tiền 
để kinh doanh địa ốc khi thu nhập của tôi chỉ vừa đủ để trả tiền thuê nhà?” 

Tôi chỉ có một câu trả lời duy nhất. Tôi sẽ nói, “Hãy giữ nguyên công việc 
hiện tại của bạn và bắt đầu nghĩ đến kinh doanh một cái gì đó bán thời gian. 
Một khi kinh doanh đó có đồng ra đồng vào, bước tiếp theo là vẫn giữ công 
việc hiện tại và bát đầu đầu tư vào địa ốc bằng số tiền lời từ công việc kinh 
doanh bán thời gian kia. Bằng cách này bạn sẽ dần dần xây dựng được hai 
khoản tài sản, còn hơn là chỉ suốt đời làm công vì tiền.” 


BA KIỂU TRÍ THÔNG MINH 


Tôi đã nói về ba kiểu giáo dục cần thiết để đạt được thành công về tài 
chính: giáo dục cơ bản, giáo dục nghề và giáo dục tài chính, trên thực tế cũng 
tôn tại ba kiểu trí thông minh, cần thiết để được thành công về tài chính. Đó 
là: 

1. Thông minh trí tuệ: Trí thông minh nói chung, thường được đo bằng chỉ 
số thông minh (IQ) ở trường học. 


2. Thông minh cảm xúc: Người ta thường nói thông minh cảm xúc có sức 
mạnh gấp 25 lần thông minh trí tuệ. Một vài ví dụ về thông minh cảm xúc: 
giữ bình tĩnh hơn là cãi trả; không kết hôn với người mà bạn biết về lâu dài 
sẽ không thể là người bạn tốt; tiên thù lao trả trễ, thay vì phải trả thù lao 
ngay, nguyên nhân của các vấn đề tài chính hiện tại. 


3. Thông minh tài chính: Người cha giàu nói, “Thông minh tài chính của 
con được đo trên bản báo cáo tài chính của cá nhân con. Trí thông minh tài 
chính được do trên số tiền con kiếm được, số tiền con giữ được, số tiền đó 
sinh lợi bao nhiêu cho con, và liệu số tiền đó sẽ được truyền đến mấy đời 
con cháu của con.” 


TẠI SAO NHỮNG NGƯỜI THÔNG MINH KHÔNG GIÀU? 


Một trong những lý do nhiều người giỏi giang, thông minh, như trường hợp 
của người cha nghèo của tôi, không đạt được sự giàu có mặc dù chỉ số thông 
minh của họ khá cao và có thành tích học tập tốt ở trường chính là vì họ thiếu 
trí thông minh cảm xúc cần có để đạt được thành công tài chính và giàu có. 
Bốn dấu hiệu phổ biến của trí thông minh cảm xúc thấp là: 


1. Châm giàu vì quá cẩn thận trong trò chơi tiền bạc. Vì hầu hết họ đều 
ở phần tư L nên họ thường phải trả tiền thuế cao hơn, lại không biết 
cách đầu tư xoay vòng tiền bạc, chỉ biết giữ tiền trong ngân hàng với 
lãi suất thật thấp và số tiền lời ít ói đó lại bị đánh thuế cao. 

2. Cố làm giàu quá nhanh. Người này thiếu trí thông minh cảm xúc ở dạng 
kiên nhẫn. Người này thường chuyển hết việc này sang việc khác hoặc thay 
đối hết sáng kiến này sang sáng kiến khác. Họ thường bắt đầu một việc nào 
đó, rồi lại chán ngay và bỏ ngang. 


3. Chỉ tiêu bốc đồng. Sở thích của người này là di mua sắm. Họ mua sắm 
cho đến khi hết tiền mới thôi. Nếu có tiền, họ xài ngay. Họ thường nói, 
“Hình như tiền tự chạy ra khỏi túi tôi.” 


4. Không thể giữ nổi những thứ có giá trị. Hay nói cách khác, nhóm 
người này chỉ sở hữu những thứ hoặc chỉ làm những thứ khiến họ nghèo 
thêm mà thôi. Ví dụ, tôi đã từng gặp vài người trong số họ đầu tư vào địa 
ốc. Nhưng ngay khi họ mua được một căn, họ bán ngay, lẫy số tiền đó trả 
tiền thẻ, tiên nợ học phí, hoặc mua ngay một con thuyền mới hoặc đi nghỉ 
mát. Nói cách khác, họ chỉ bám vào những thứ có rất ít giá trị và lại bán đi 


những thứ thực sự có giá trị. 


Nhiều người trong số này thay vì tự gầy dựng kinh doanh riêng cho mình 
lại thích làm công cho người khác và thậm chí còn làm việc cật lực cho những 
thứ mà họ không bao giờ sở hữu. Cái cảm giác sợ hãi mạnh đến nỗi họ thả 
làm việc trong sự đảm bảo hơn là làm tự do. 


THÔNG MINH CẢM XÚC CÂN THIẾT CHO THÔNG MINH TÀI 
CHÍNH 


Chương này bắt đầu bằng cuộc phóng vân trên đài phát thanh. Lý do là 
người phỏng vấn này hoàn toàn mất tự chủ về mặt cảm xúc. Rõ ràng anh ta là 
người rất thông minh, nhưng chính cảm xúc đã khiến anh ta có những suy 
nghĩ rất kỳ cục. Hãy nhớ rằng nếu đang mất bình tĩnh, cơ hội giải quyết các 
khó khăn về tài chính của bạn sẽ giảm đi rất nhiều. 


Hay nói đơn giản hơn, trên thực tế, nếu muốn làm giàu, thông minh cảm 
xúc còn quan trọng hơn thông minh trí tuệ. Chỉ số thông minh cảm xúc cao là 
rất cần thiết để có thể có chỉ số thông minh tài chính cao. Warren Buffett, nhà 
đầu tư giàu nhất nước Mỹ đã từng nói, “Một người nếu không điều khiển 
được cảm xúc của mình sẽ không thể quản lý được tiền của họ.” 


“Trên thực tế, nếu muốn làm giàu, thông minh cảm xúc còn 
quan trạng hơn thông minh trí tuệ.” 


Lúc còn nhỏ, tôi chậm phát triển về mặt cảm xúc. Mọi thứ đối với tôi đều 
là “Sống cho ngày hôm nay.” Đó là lý do vì sao mãi đến năm 47 tuổi tôi mới 
đạt được sự tự do về mặt tài chính cho dù tôi biết rõ mình nên làm gì. Cứ mỗi 
lần tôi mất bình tĩnh chỉ vì muốn giàu nhanh chóng hay bỏ ngang thì người 
cha giàu lại ôn tồn khuyên, “Hãy thử quay trở lại thời con còn trẻ rồi tự dạy 
mình cách làm giàu.” 


BẠN CÓ MUỐN CẢI THIỆN CHỈ SỐ 
THÔNG MINH CẢM XÚC CỦA MÌNH KHÔNG? 


Kinh nghiệm bản thân cho thấy chỉ số thông minh cảm xúc càng cao bao 
nhiêu thì cuộc sống của tôi càng thênh thang bấy nhiêu. Là cựu chiến binh 
thủy quân lục chiến, tôi không những bốc đồng mà còn rất bạo lực và nóng 
tính. Người cha giàu đã khuyên, “Cái tính nóng nảy và phản ứng nhanh của 
con có thể đã giúp con sống sót trong cuộc chiến nhưng sẽ giết chết con trong 
môi trường kinh doanh.” Ong khuyên tôi nên cải thiện chỉ số ố thông minh cảm 
xúc trước nếu tôi muốn cải thiện chỉ số thông minh tài chính. Lúc kiểm soát 
được cảm xúc, cũng là lúc tôi cải thiện được cuộc sống hôn nhân, cải thiện 
được các kỹ năng kinh doanh và kỹ năng đầu tư. Tình hình SỨC. khỏe cũng cải 
thiện khi tôi biết giữ bình tĩnh, mặc dù đôi khi tính nóng nảy vẫn vượt quá sự 


kiểm soát của tôi. Bước đầu tiên để nâng cao trí thông minh cảm xúc là phải 
thừa nhận rằng tôi phải cải thiện nó. 

Nếu bạn cũng giống như tôi, người luôn có thể sử dụng một chút sự trưởng 
thành trong tình cảm thì một khóa học về kinh doanh tiếp thị mạng lưới có thể 
sẽ là nên tảng tốt nhất cho bạn. Với tôi, một trong những giá trị quý nhất của 
kinh doanh tiếp thị mạng lưới chính là nó giúp phát triển trí thông minh cảm 
xúc. Chỉ số trí thông minh cảm xúc của bạn tăng lên mỗi khi bạn phải đối phó 
với một ai đó đòi nghỉ việc ngang hoặc nói dối, hay mỗi lần bạn cố gắng vượt 
qua nỗi sợ hãi, thất vọng, buồn bực hoặc mất kiên nhẫn để trở thành một 
người tốt hơn. Hay nói cách khác, kinh doanh tiếp thị mạng lưới là một nơi lý 
tưởng để bạn hiểu rõ thêm về mình và cải thiện chính mình. 


Hãy thử tự hỏi, “Cảm xúc ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống? Liệu cảm xúc 
có làm cho mình... 


1. Mắc cỡ? 

Lo sợ bị loại bỏ? 

Cần sự an toàn? 

Quá mất kiên nhẫn? 

Quá nóng tính? 

Quá say sưa vào một việc? 
Quá hấp tấp? 

Quá giận dữ? 

Quá chậm thay đổi? 

10. Luc biếng? 

i E nh (lựa chọn của bạn)? 


Xin nhắc lại một lần nữa, một trong những giá trị hay nhất của kinh doanh 
tiếp thị mạng lưới là nó giúp kiểm tra trí thông minh cảm xúc của bạn và 
trong nhiều trường hợp còn giúp cải thiện nó. Một khi cải thiện được chỉ số 
thông minh cảm xúc, bạn sẽ nhận thấy những khía cạnh khác trong cuộc sống 
cũng sẽ được cải thiện. Bạn sẽ thấy dễ dàng tiếp xúc với nhiều người, giao 
tiếp khéo léo hơn và xử lý cảm xúc hiệu quả hơn. Khi đã cải thiện được 
những điểm trên, chắc chắn kinh doanh của bạn sẽ phát triển nhanh hơn. Càng 
kiên nhẫn, bạn càng có nhiều cơ hội để trở thành một nhà đầu tư tốt hơn. 
Bằng cách phát triển trí thông minh cảm xúc, hôn nhân của bạn sẽ được cải 
thiện, nếu bạn là người đã có gia đình hoặc nếu bạn muốn lập gia đình và 
chúng ta đều biết tình cảm đóng vai trò quan trọng như thế nào trong hôn 
nhân. Bạn cũng sẽ trở thành những bậc cha mẹ tốt hơn trong việc nuôi dạy 
con cái. Vì thế tôi muốn nói rằng cái công đầu tư vài năm để xây dựng kinh 
doanh tiếp thị mạng lưới sẽ được đền bù trong những khía cạnh khác của 
cuộc sống. Vì sao? Vì cuộc sống là một đề tài thuộc về cảm xúc. 


GE 


MỘT CUỘC SONG HÔN NHẤN TỐT HƠN 


Đối với tôi và Kim, kế hoạch để sống tự do về tài chính là tuyệt vời đối với 
cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Từ hai bàn tay trắng, chúng tôi tự tạo nên 
một dự án cho cả hai cùng chung sức thực hiện. Có thể nói rằng những vui 
buồn, lên xuống trong việc xây dựng kinh doanh đem đến rất nhiều thử thách 
cho cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, nhưng cuối cùng, chúng lại làm cho 
cuộc sống chung của chúng tôi bền vững hơn rất nhiều. Chúng tôi cùng chung 
lưng chia sẻ những rủi ro, mất mát và cùng tận hưởng thành công. 


Như đã đề cập ở chương trước, kế hoạch của chúng tôi thật đơn giản. Năm 
1985, Kim và tôi bắt đầu gầy dựng công ty riêng, bắt đầu từ tay trắng. Năm 
1991, chúng tôi đầu tư vào địa ốc đầu tiên khi ngành địa ốc đang rất phát 
triển. Năm 1994, chúng tôi bán công ty riêng để mua nhiều địa ốc hơn và nghỉ 
hưu tận hưởng cuộc sống tự do về mặt tài chính. Đó là một kế hoạch đơn giản 
giúp cuộc sống đơn giản hơn và hạnh phúc hơn. Như chúng ta đã biết, tiên là 
chủ đề chính của hầu hết các mâu thuẫn trong hôn nhân. Ngày nay chúng tôi 
có cuộc sống hôn nhân tốt hơn, không hẳn vì chúng tôi có nhiều tiền hơn mà 
vì chúng tôi đã cùng chung lưng đấu cật gầy dựng kinh doanh chung với 
nhau. Thay vì mạnh ai tự phát triển, chúng tôi trở nền thân thiết, gần gũi hơn 
và cùng nhau trưởng thành về mặt tình cảm. Tôi nghe rất nhiều người nói, 
“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm việc chung với chồng. Tôi không thể 
chịu nổi lúc nào cũng mặt đối mặt với chồng hết.” Thực lòng mà nói tôi 
không thể thành công như ngày hôm nay nếu không có Kim và cuộc sống hôn 
nhân của chúng tôi cũng không thể hạnh phúc như bây giờ nếu mỗi người 
chúng tôi làm công việc khác nhau ở những công ty khác nhau. Nếu chúng tôi 
làm việc riêng lẻ, chắc chắn chúng tôi cũng sẽ trưởng thành riêng lẻ. Cùng 
nhau gầy dựng kinh doanh và cùng nhau đầu tư đã làm cho hôn nhân của 
chúng tôi bền chặt hơn bởi vì chúng tôi có cơ hội khám phá ra những điểm 
khác biệt để rồi gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn, tình cảm 
trưởng thành hơn và cuối cùng là cảm thấy. hạnh phúc hơn khi bên nhau. Đối 
với tôi, đó là thành quả vô giá mà chúng tôi đạt được. Mặc dù vẫn có những 
điểm khác biệt, chúng tôi đều hiểu rằng tình yêu chúng tôi dành cho nhau 
luôn lớn mạnh hơn những khác biệt đó. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc giữa 
hai người hoàn toàn phụ thuộc vào trí thông minh cảm xúc, chứ không chỉ 
dựa trên nền học vấn và việc kiếm được nhiều tiền. 


VÌ SAO VAN CÓ NHỮNG NGƯỜI KINH DOANH TIẾP THỊ MẠNG 
LƯỚI THẤT BẠI? 


Tôi đã từng có dịp gặp rất nhiều người kinh doanh tiếp thị mạng lưới thành 
công rực rỡ trên thương trường. Và tôi cũng có dịp gặp những người kinh 
doanh tiếp thị mạng lưới đã gầy dựng được một kinh doanh lớn và rôi sau đó 
mất tất cả. Vì sao? Một lần nữa, câu trả lời nằm ở trí thông minh cảm xúc. 


Hãy xét trường hợp của anh Ray như một ví dụ về người kinh doanh tiếp 
thị mạng lưới thất bại. Ray sống ở miền Nam Cali. Sau khi tốt nghiệp đại học, 
anh xin vào làm việc tại chuỗi cửa hàng bán thực phẩm dinh dưỡng và chẳng 
bao lâu sau anh được đề bạt lên chức cửa hàng trưởng. Ray có bằng đại học 
chuyên ngành hóa sinh và anh ta rất thích làm việc trong ngành liên quan đến 
sức khỏe. Một ngày nọ, một khách hàng đến gặp Ray và cho anh xem một sản 
phẩm dinh dưỡng mới. Ray - thử sản phẩm mới này và thấy nó tuyệt vời. Ray 
đến gặp ngay sếp của anh và hỏi ý kiến có nên nhập ngay về bán ở cửa hàng 


không. Ông chủ nói “không”. Vốn không kiên nhẫn và bốc đồng, Ray xin 
nghỉ việc và nhảy ngay vào kinh doanh tiếp thị mạng lưới. 


Trong ba năm liền, Ray miệt mài nghiên cứu và học kinh doanh. Anh chật 
vật về tài chính trong vài năm và rồi bất chợt ánh sáng lóe lên khi Ray quyết 
định chuyển từ phần tư L sang phần tư C. Kinh doanh của anh bùng phát và 
ngay lập tức mức thu nhập anh kiếm được trong một tuần còn hơn là thu nhập 
trong một năm khi anh còn làm ở cửa hàng thực phẩm dinh dưỡng. 


Ray bắt đầu đi diễn thuyết chia sẻ kinh nghiệm cho những người mới bước 
chân vào kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Anh ta là ngôi sao mới lên. Vấn đề ở 
chỗ là sân khấu và bệnh ngôi sao đã ăn vào trong đầu anh. Anh ta trở nên kiêu 
ngạo và tự mãn, một dấu hiệu của trí thông minh cảm xúc thấp. Anh bắt đầu 
cãi lại những người đã từng dạy anh kinh doanh và cho răng anh ta giỏi hơn 
họ vì anh đã kiếm được nhà mới, xe mới và tiền rủng rỉnh. Tiền thực sự chiếm 
hết đầu óc anh. 


Rồi một công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới khác xuất hiện. Họ cũng 
kinh doanh một loại thực phẩm dinh dưỡng xuất sắc và đang tìm kiếm một 
người như Ray tham gia vào công ty họ. Chăng lấy làm mấy khó khăn để ông 
chủ của công ty này lôi Ray ra khỏi công ty Ray đang làm chủ, vốn nhỏ hơn 
và cũ hơn. Ray chuyển sang công ty nọ vì muốn xây dựng một công ty lớn 
hơn nhanh hơn. Ray cũng rủ một số cộng sự ra đi theo anh sang công ty mới. 


Ba năm sau Ray phá sản. Vì sao? Có hai lý do tôi có thể tìm ra. Lý do thứ 
nhất là vì ông chủ của công ty mới này cũng giống như Ray. Họ đều mất kiên 
nhẫn và hấp tấp. Họ cũng muốn làm giàu nhanh chóng. Lý do thứ hai là cả họ 
và Ray đều là những nhà quản lý nghèo tiền nhưng thích sống trong hào 
nhoáng, tiền rủng rỉnh, sống vội và ăn nói huênh hoang. Thay vì tái đầu tư 
vào công ty đang kinh doanh, họ lại tái đầu tư vào địa ốc. Họ mua lấy những 
biểu tượng của giàu có hơn là đạt được sự giàu có thực sự. Bạn có nhớ ở 
chương trước tôi cũng đề cập rằng những người nghèo thường cảm thấy khó 
chịu trước những thứ có giá trị thực sự không? Ray và những người sáng lập 
công ty nọ cũng nằm trong kiểu suy nghĩ đó. Đó là lý do vì sao Ray và người 
chủ mới không thành công trong việc mua những giá trị giàu có thực sự. Thay 
vào đó, họ mua xe hơi đời mới, đàn đúm bù khú và cuối cùng là làm ăn thua 
lỗ và chẳng mấy chốc thì phá sản. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. 


Cho đến ngày hôm nay Ray vẫn nhảy từ công ty này đến công ty khác. Cứ 
mỗi lần gặp lại anh, anh lại đang ở một công ty mới và đang quảng cáo một 
mặt hàng mới. Ray đã học được cách xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới 
nhưng anh lại không thành công trong lĩnh vực kinh doanh đó. Anh ta thất bại 
vì đã để cho tình cảm thống trị tư duy. 


ĐỪNG LAM CON ECH BẮT MỖI 


Tôi không nói là thay đổi công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới là sai lầm. 
Tôi biết thay đổi là chuyện đương nhiên. Tôi chỉ nói là có nhiều người như 
Ray, chuyển. hết công ty này sang công ty khác để kiếm một kinh doanh hoàn 
hảo, sản phẩm hoàn hảo và dễ kiếm tiên. Nhiều người làm như vậy vì họ 
không phát triển được trí thông minh cảm xúc, mà theo tôi, lại là một trong 


những lý do chính để kinh doanh. Hay nói cách khác, bạn có thể rời bỏ một 
công ty, nhưng chỉ nên làm vậy vì những lý do chính đáng, không nên vì lý do 
tình cảm. Chỉ có con ếch mới nhảy từ đầm hoa Lily này sang đầm hoa Lily 
khác, còn chủ doanh nghiệp thì không nên tùy tiện nhảy việc. Một người bạn 
của tôi nói, “Cái khổ của con ếch là không những nó phải mất cả ngày trời 
đuổi bắt những con bọ, mà nó còn phải ăn những con bọ bắt được.” Thông 
điệp tôi muốn đưa ra là, một khi bạn đã tìm thấy một ngành kinh doanh phù 
hợp với mình, hãy hết mình vì nó. Đừng làm con ếch bắt môi. 


VÌ SAO MỘT SỐ NHÀ KINH DOANH THÀNH CÔNG LẠI THÀNH 
CÔNG HƠN? 


Tôi cũng vinh dự được gặp một vài chủ doanh nghiệp rất thành công, trong 
đó có rất nhiều người thành công hơn hän tôi và người cha giàu. Với tôi, niềm 
vui lớn nhất của mình chính là khi nhận ra công thức đi đến thành công của 
những vị này giống hệt công thức làm giàu mà người cha giàu đã dạy tôi. 
Công thức đó là: 

1. Mở công ty riêng. Trung bình để gầy dựng một công ty mất năm năm. 
Tùy trường hợp cũng có thể ít hơn hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, kinh doanh 
cũng giống như một đứa trẻ vậy: nó cần thời gian để phát triển. 

2. Tái đầu tư vào công ty. Lý do vì sao bước thứ 2 này là quan trọng vì 
Ray và nhiều người khác không thích thực hiện bước này. Thay vì tái đầu 
tư, họ lại chi xài hết số tiền lời họ kiếm được. Họ phung phí tiền vào xe 
hơi, nhà cửa, quần áo và những chuyến nghỉ mát. Thay vì giúp cho đứa con 
phát triển, họ lại lấy mất phần tiền ăn trưa của nó và đứa trẻ dần dần bị chết 
đói. 

Rất tiếc trong kinh doanh lại có khá nhiều loại người như Ray. Một trong 
những lý do vì sao chỉ có một số rất ít người Mỹ giàu có, mặc dù họ kiếm 
được rất nhiều tiền, đơn giản vì họ chi xài bằng tiền ăn trưa của con cái họ, 
tiền mua đồ chơi và những vật dụng khác giúp phát triển nhận thức của đứa 
trẻ. 


TÁI ĐẦU TƯ KINH DOANH NHƯ THỂ NÀO? 


Là một ngành kinh doanh truyền thông, richdad.com liên tục tái đầu tư 
bằng cách cht hàng triệu đôla để cải thiện trang web và mở riêng một trang 
web cho trò chơi trí tuệ CASHFLOW 101 và CASHFLOW cho trẻ em, đây là 
phần mềm trò chơi học đường mà chúng tôi cung cấp miễn phí cho các trường 
học. Một ví dụ khác là chúng tôi xây thêm nhà kho, mua thêm xe chở hàng 
hoặc tăng chi phí cho quảng cáo. 

Trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới, tái đầu tư cũng có thể là mở rộng kinh 
doanh từ con số 10 người đến 20 người. Cái hay của kinh doanh tiếp thị mạng 
lưới là nó không đòi hỏi phải tái đầu tư một số tiền lớn. 

Điểm cuối cùng tôi muốn đề cập là một người chủ kinh doanh thực sự sẽ 
không bao giờ ngừng đầu tư và tái đầu tư vào kinh doanh của mình. Lý do 


nhiều người không thành công trong việc làm giàu là vì họ không biết cách 
liên tục tái đầu tư vào kinh doanh. 


3. Đầu tư vào địa ốc. Tại sao lại là địa ốc? Có hai lý do. Một là vì luật thuế 
rất ủng hộ những ai đầu tư vào địa ốc. Hai là ngân hàng luôn sẵn sàng cho 
bạn vay tiền để mua địa ốc. Không tin bạn hãy thử hỏi vay ngân hàng một 
số tiền trong vòng 30 năm với lãi suất là 6,5% để mua cổ phiếu xem, họ sẽ 
cười vào bạn cho mà xem. 


Lưu ý: Lý do tôi khuyên các bạn nên mở công ty trước vì đầu tư địa ốc đòi 
hỏi thời gian, kiến thức, kinh nghiệm và tiền. Nếu bạn không có một nguồn 
thu nhập on định để hỗ trợ và có lợi thế về thuế vì đang làm kinh doanh ở 
phần tư C, thì đầu tư địa ốc là quá rủi ro hoặc sẽ rất chậm đối với bạn. Tôi nói 
rủi ro cao là vì những sai lầm trong kinh doanh địa ốc, đặc biệt là trong quản 
lý tài sản thường phải trả giá rất đất. Lý do vì sao nhiều người không thể làm 
giàu nhờ kinh doanh địa ốc hoặc lời rất chậm vì họ không có tiền mặt dư như 
những ông chủ kinh doanh khác. Trên thực tế, những thương vụ địa ốc tốt 
nhất thường rất đắt. Nếu không đủ tiền, thương vụ địa ốc duy nhất mà bạn có 
được thường là những thương vụ mà những người có tiền làm lơ. Tôi vẫn 
thường gặp những người đang tìm kiếm đầu tư vào những thương vụ địa ốc 
“không thể xuống giá hơn được nữa.” Lý do chính của những người này là họ 
không có gì để thể chấp cả. Nếu không có kiến thức về địa ốc, kinh nghiệm, 
và tiền bạc, không còn øì để mất có thể sẽ là lần đầu tư đắt giá nhất trong 
cuộc đời của bạn. Vì thể, hãy xây dựng công ty trước, tái đầu tư vào công ty 
và sau đó, kinh doanh bất động sản. 


“Hãy xây dựng công ty trước, tái đầu tư vào công ty 
và sau đó, kinh doanh bất động sản.” 


4. Mua tiện nghi sang trọng. Phần lớn thời gian trong đời sống hôn 
nhân của mình, cả Kim và tôi đều không ở nhà lớn hay lái những chiếc xe 
đẹp. Trong nhiều năm liền, chúng tôi sống trong căn hộ nhỏ trả hàng tháng 
khoảng 400 đô. Mặc dù ở nhà nhỏ và di xe hơi trung bình nhưng chúng tôi 
đang xây dựng công ty riêng và đầu tư vào bất động sản. Bây giờ chúng tôi đã 
có nhà lớn hơn rất nhiều và có tới 6 chiếc xe, nhưng tiền bạc vẫn còn dư dả 
rất nhiều từ những kinh doanh và đầu tư của chúng tôi. Quy tắc ngón tay cái 
đơn giản của người cha giàu như sau: xây dựng kinh doanh, tái đầu tư vào 
kinh doanh đó để phát triển mạnh hơn, đầu tư vào bất động sản, rồi hãy để 
những kinh doanh và bất động sản mua cho con những tiện nghi sang trọng. 
Nói cách khác, hãy làm việc để xây dựng và mua tài sản rồi chính tài sản của 
bạn sẽ mua lại cho bạn những tiện nghi. 

Mặc dù bây giờ Kim và tôi có nhà to và 6 chiếc xe, chúng tôi vẫn có khả 
năng thôi không làm việc để nghỉ ngơi đến hết đời bởi vì chúng tôi không có 
công việc, chúng tôi có tài sản. Đến giờ chúng tôi vẫn làm việc vì chúng tôi 
yêu thích những công việc đó. Trên tất cả, chúng tôi ngày càng trở nên giàu 
có hơn là nhờ vào công thức 4 bước đơn giản của người cha giàu chỉ cách đạt 
được sự giàu có và mãi mãi giàu có hơn. Chúng tôi xây dựng kinh doanh, tái 


đầu tư vào kinh doanh đó để phát triển mạnh hơn, đầu tư vào bất động sản, 
rồi để những kinh doanh và bất động sản mua những tiện nghi sang trọng. 


TẠI SAO HẦU HẾT MỌI NGƯỜI KHÔNG GIÀU? 


Tại sao đa số mọi người không làm theo kế hoạch này mặc dù đơn giản? 
Câu trả lời cho đa số trường hợp lại nằm trong trí thông minh cảm xúc. Hầu 
hết đều thiếu kiên nhẫn, tính kỷ luật, sự tự nguyện trì hoãn sự hưởng thụ để đi 
hết kế hoạch. Đa số kiếm tiền và xài tiền ngay. Vì vậy, nó không dính dáng gì 
đến trí thông minh trí tuệ hay tài chính mà là cảm xúc. Trên thực tế, thông 
minh tài chính dễ nhất trong 3 dạng trí thông minh, điều này lý giải tại sao 
những người không học giỏi ở trường lại giàu có. Chính vì thế, đối với tôi, 
cây cầu nối đến trí thông minh tài chính chính là trí thông minh cảm xúc và 
một công ty tiếp thị mạng lưới đều có thể đào tạo bất kỳ ai phát triển trí thông 
minh này. 


KHI NÀO NÊN MUA TÀI SẢN GIẤY? 


Nhiều người hỏi tôi, “Khi nào thì anh mua tài sản giấy như chứng khoán, 
trái phiếu và quỹ hỗ tương?” câu trả lời của tôi cũng là câu trả lời của người 
cha giàu. Nhiều năm trước, người cha giàu bảo tôi, “Tài sản tốt nhất là công 
ty. Lý do cha đặt công ty lên hàng đầu đơn giản vì đó là tài sản tốt nhất nên sở 
hữu, nếu con đủ thông minh. Dạng thứ hai là bất động sản và thứ ba là tài sản 
giấy. Lý do tài sản giấy đứng thứ ba vì đó là những thứ dễ mua nhất nhưng lại 
chứa rủi ro cao nhất. Nếu không tin cha về điều này, hãy thử đến ngân hàng 
xin mua thế chấp chúng trong vòng 30 năm xem.” 

Vì vậy, cầu trả lời của tôi hôm nay cũng là cầu trả lời của người cha giàu. 
Lý do tài sản giấy là lời khuyên cuối cùng vì mặc dù chúng dễ mua nhất 
nhưng lại chứa rủi ro cao nhất. Thêm một lý do nữa là tôi có thể mua bảo 
hiểm cho những thất thoát lớn trong kinh doanh và bất động sản. Rất ít người 
biết cách mua bảo hiểm cho chứng khoán và tôi thì lại không hề biết đến sự 
có mặt của bảo hiểm cho quỹ hỗ tương... nhưng biết đâu lại có đấy chứ. 


TẠI SAO MỌI NGƯỜI LAI KHÔNG THẤY VUI VÉ TRONG CÔNG 
VIỆC 


Một người bạn là nhân viên chăm sóc sức khỏe tỉnh thần dày dặn kinh 
nghiệm nói với tôi, “Một trong những căn nguyên hạnh phúc chính là từ 
“kiểm soát”. Càng biết kiểm soát, bạn càng cảm thấy hạnh phúc. Mặt khác, 
nếu bạn mất kiểm soát hay thiếu bình tĩnh, bạn thường không thấy vui vẻ.” Ví 
dụ anh bạn đưa ra là một người đang vội chạy đến sân bay nhưng lại bị kẹt xe 
dài hàng dặm. Nhích từng chút một trên dường mà không có cách gì thoát ra 
được, người đó biết rằng mình sẽ trễ chuyến bay và tâm trạng vui vẻ bỗng 
biến mất. Lý do người này không vui vì anh ta không có khả năng kiểm soát 
được chuyện kẹt xe. Tóm tắt câu chuyện này chính là, “Kiểm soát và hạnh 


phúc có liên hệ rất gần gũi.” 

Trở lại câu chuyện của vị thính giả gọi điện thoại đến đài ở đầu chương, tôi 
có thể chắc chắn người này không. hạnh phúc. Một trong những lý do là vì anh 
ta không kiểm soát được cuộc sống của mình. Mặc dù đang làm một công 
việc mà anh ta cho là an toàn, anh ấy vẫn không kiểm soát được tài chính của 
mình, kể cả việc đầu tư vào chứng khoán và quỹ hỗ tương. Trong thế giới 
ngày nay, đặc biệt sau khủng hoảng thị trường chứng khoán, nền kinh tế suy 
thoái, và vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, nhiều người Mỹ càng cảm thấy mất 
kiểm soát và điều đó dẫn đến việc không hạnh phúc. Một trong những điều 
tuyệt vời của việc xây dựng kinh doanh tiếp thị mạng lưới và đầu tư vào bất 
động sản chính là nó giúp đem lại sự kiểm soát cuộc sống cho bạn. Một khi 
đạt được kiểm soát, bạn càng thấy hạnh phúc và hạnh phúc là một cảm xúc 
cực kỳ quý giá trong cuộc sống. 


TÓM TẮT 


Vậy thì câu hỏi là, “Bạn đang làm việc để có tiền hay để giàu có?” Nếu đã 
đến lúc làm việc để giàu có, tôi có hai đề nghị. Hãy nhìn vào Kim tứ đồ dưới 
đầy. 


Reegelen 
SG fecipe 2 
Sgeecgm 


Trong thời gian rảnh, nếu bạn đều thực tập cả hai 
điều trên trong vòng 3 đến 5 năm nữa, tôi tin tương lai tài chính của bạn sẽ 
sáng sủa hơn rất nhiều so với việc bạn làm theo những gì đa số mọi người 
làm; nghĩa là bám víu lấy công việc ổn định và đầu tư tiền bạc vào quỹ hỗ 
tương. Làm sao một người có thể vui được khi anh ta/ cô ta trao hết cả cuộc 
sống tài chính của mình vào tay người khác? Ngoài ra, trong vòng mấy năm 
nữa, nếu bạn thành công ở phần tư C và Ð, bạn sẽ làm việc để được giàu có 
thay vì làm việc vì tiền. 


GIÁ TRỊ TIẾP THEO 


Chương sau sẽ đi sâu vào giá trị của ước mơ biến thành hiện thực. Đối với 
những ai từng chơi CASHFLOW 101, bạn sẽ nhớ ngay đến bước chọn ước 
mơ đầu tiên trước khi chơi. Người cha giàu thường nói, “Hãy bắt đầu với các 
ước mơ và bắt đầu từ đó trở xuống.” Tôi để cái tốt nhất cuối cùng vì một khi 
bạn biết rằng bạn có thể trở nên rất giàu có trong cuộc đời, có lẽ bạn sẽ muốn 
những ước mơ lớn lao hơn. 


CHƯƠNG 10 


Giá trị thứ 8: sống để theo đuổi ước mơ của bạn 


Người cha giàu bảo, “Nhiều người không mơ ước gì cả.” 
Tôi hỏi, “Tại sao vậy ạ?” 
Ông đáp, “Bởi vì mơ mộng cũng tốn tiền.” 


NHEN NHÓM LAI ƯỚC MO 


Vợ tôi, Kim, và tôi tham dự một cuộc họp mặt. Trong buổi gặp mặt đó một 


nhà sản xuất hàng đầu của một công ty kinh doanh qua mạng đã khoác lác về 
khu điền trang rộng 17.000 bộ trong đó có một ga-ra chứa đến 8 chiếc xe hơi 
và ông cũng có 8 chiếc xe hơi, một chiếc Limousine và các thứ đồ chơi khác. 
Câu chuyện về ngôi biệt thự và các thứ đồ chơi thì rất ấn tượng, nhưng điều 
thật sự lắm tôi chú ý là thành phố đã lấy tên ông đặt cho con đường đi ngang 
nhà ông. Khi tôi hỏi ông làm cách nào mà ông khiến thành phố. lấy tên ông 
làm tên đường thì ông ấy đáp, “Dễ thôi, tôi ủng hộ tiền để xây một ngôi 
trường tiểu học mới và một thư viện. Khi tôi làm thế thì thành phố cho phép 
tôi lấy tên gia đình mình đặt cho con đường.” Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng 
ước mơ của ông ấy còn lớn gấp nhiều lần ước mơ của tôi. Trước nay tôi chưa 
hề ước rằng tên mình được lẫy làm tên đường, hay ủng hộ đủ tiền để xây một 
ngôi trường và một thư viện. Lúc rời khỏi cơ ngơi của ông buổi tối hôm đó, 
tôi nhận ra rằng đã đến lúc tôi cần phải mơ ước to lớn hơn nữa. 

Một trong những giá trị quan trọng hơn mà tôi học được từ các công ty 
kinh doanh tiếp thị mạng lưới thành đạt là họ nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc sống và theo đuổi ước mơ của mình. Nhà sản xuất hàng đầu mà chúng tôi 
có dịp đến chơi khoe của cải vật chất không có nghĩa là ông hay khoe khoang. 
Ông và vợ muốn kể cho mọi người đến tham dự lúc ấy về lối sống mà hai vợ 
chồng đạt được để khuyến khích mọi người hãy biết theo đuổi ước mơ của 
mình. Hai vợ chồng không có ý nói đến căn nhà rộng, các thứ đồ chơi hay giá 
trị vật chất của chúng mà họ có ý truyền cảm hứng cho những người khác để 
những người này tiếp tục theo đuổi ước mơ của chính mình. 


GIẾT CHẾT ƯỚC MƠ 


Trong tập 1 bộ sách này, tôi viết người cha nghèo thường nói câu, “Cha 
không thể có được nó.” Tôi cũng viết rằng người cha giàu cấm cậu con trai 
của ông và tôi nói những từ đó. Thay vào đó, ông buộc chúng tôi nói câu, 
“Làm cách nào tôi có thể có nó?” Tuy những cầu này đều đơn giản như nhau, 
nhưng với người cha giàu, sự khác biệt giữa chúng rất quan trọng. Ông bảo, 
“Tự hỏi mình, ‘Làm cách nào tôi có thể có thứ mình muốn?? cho phép chúng 
ta có những ước mơ lớn hơn.” 


Người cha giàu còn nói, “Thận trọng với những người muốn giết chết ước 
mơ của con. Không có gì tồi tệ hơn một người bạn hay một người mình yêu 
quý đang cố giết chết ước mơ của con.” Có người có thể vô tình hay cố ý nói 
ra những cầu như: 


1. “Bạn không làm được chuyện đó đầu.” 


2. “Làm thế mạo hiểm quá. Bạn có biết có bao nhiêu người thất bại rồi 
chứ?” 


3. “Đừng có ngốc thế. Mày lấy ý tưởng đó ở đâu ra vậy?” 


4. “Nếu đây là một ý tưởng hay thì tại sao chưa có người nào làm thử?” 
5. “Ô, tôi đã thử cách đó nhiều năm trước đây rồi. Để tôi bảo cậu nghe tại 


sao nó không thành công.” 


Tôi nhận thấy rằng những người giết chết giấc mơ của người khác là những 
người đã từ bỏ giấc mơ của chính họ. 


TẠI SAO ƯỚC MƠ LẠI QUAN TRỌNG 


Người cha giàu giải thích tâm quan trọng của ước mơ như thế này, “Giàu 
có và tậu được một căn nhà lớn không phải là điều quan trọng. Điều thật sự 
quan trọng là tiến lên, học hỏi và làm hết mình để phát huy tối đa năng lực 
bản thần để có thể tậu được một căn nhà lớn. Điều quan trọng là con trở thành 
người như thế nào trong quá trình kiếm đủ tiền để mua căn nhà đó. Những 
người ấp ủ những ước mơ nhỏ bé thì tiếp tục sống cuộc đời như những con 
người nhỏ bé.” 


“Những người ấp ủ những ước mơ nhỏ bé thì tiếp tục 
sống cuộc đời như những con người nhỏ bé.” 


Như lời người cha giàu nói, ngồi nhà không phải là thứ quan trọng. Vợ tôi, 
Kim, và tôi sở hữu hai căn nhà cực rộng, và tôi đồng ý rằng kích thước của 
ngôi nhà hay việc trở nên giàu có không phải là điều quan trọng. Khi chúng 
tôi bị phá sản, chúng tôi lập ra mục tiêu là khi chúng tôi kiếm được hơn 1 
triệu đôla thì chúng tôi sẽ mua một căn nhà lớn. Khi việc kinh doanh của 
chúng tôi làm lợi cho chúng tôi hơn 1 triệu đôla, chúng tôi mua căn nhà lớn 
đầu tiên rồi bán đi không lầu sau đó. Chúng tôi bán nó đi vì chúng tôi tiếp tục 
thực hiện ước mơ mới. Nói cách khác, căn nhà và số tiền một triệu đôla kiếm 
được không phải là ước mơ của chúng tôi. Căn nhà và số tiền chỉ là những 
biểu tượng của việc trở thành người có khả năng đạt được ước mơ của mình. 
Ngày nay, chúng tôi lại đang sở hữu một ngôi nhà lớn, và một lần nữa, căn 
nhà chỉ là một biểu tượng của ước mơ mà chúng tôi đã đạt được. Bản thân 
ngôi nhà không phải là ước mơ, mà người chúng tôi muốn trở thành, trong 
quá trình, phát huy bản thân mới chính là ước mơ. 


Người cha giàu có nói thế này, “Vĩ nhân có những ước mơ to lớn còn 
những người nhỏ bé thì có những ước mơ bé nhỏ. Nếu con muốn thay đổi con 
người mình thì hãy bắt đầu thay đổi từ tầm cỡ của ước mơ.” Khi tôi bị phá 
sản và không còn một xu dính túi, người người cha giàu đã dạy tôi rằng, 
“Đừng bao giờ để trở ngại tài chính tạm thời này thu nhỏ ước mơ của con. 
Chính tầm cỡ ước mơ của con giúp con vượt qua những lúc khó khăn trong 
cuộc sống.” Ông còn nói, “Phá sản chỉ là tạm thời và nghèo khó là mãi mãi. 
Dù con có phá sản đi chăng nữa, thì con cũng chẳng mất đồng xu nào nếu con 
ước mơ được giàu có. Nhiều người nghèo cứ nghèo mãi vì họ đã từ bỏ mọi 
ước mơ.” 


CÁC KIỂU NGƯỜI ƯỚC MO KHÁC NHAU 


Khi còn học trung học, người cha giàu giải thích rằng có 5 kiểu người ước 
mơ: 


1. Người mơ về quá khứ. Người cha giàu bảo có rất nhiều người đạt 
được nhiều thành tựu to lớn trong đời nhưng là những thành công trong quá 
khứ. Người dẫn chương trình AI Bundy của chương trình TV Hồn nhân và 
Con cái là một điển hình cổ điển về một người mơ về những thứ trong quá 
khứ. Đối với những người không mấy quen thuộc với chương trình này thì AI 
Bundy là một người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn còn hồi tưởng những 
ngày còn học trung học, lúc đó anh là một ngôi sao bóng bầu dục từng ghi 
bốn điểm trong một trận bóng. Đó là một ví dụ về người cứ mãi mơ về quá 
khứ. Người cha giàu thường bảo, “Người chỉ mơ về quá khứ là người sống 
mà như đã chết. Người đó cần phải ước mơ cho tương lai nếu muốn sống trở 
lại.” 


Không chỉ các cựu siêu sao bóng bầu dục mà còn những người luôn cố đạt 
được điểm cao, hay những người đóng vai vua và hoàng hậu, những người 
từng tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng, hay những người từng 
trong quân ngũ đều sống trong quá khứ. Nói cách khác, những ngày vàng son 
của họ đều đã qua. 


2. _ Những người chỉ mơ những ước mơ nhỏ bé. Người cha giàu bảo, 
“Loại người này chỉ mơ toàn những ước mơ nhỏ bé vì họ muốn có được cảm 
giác tự tin rằng họ có thể đạt được những ước mơ này. vấn đề ở chỗ, dù họ 
biết rằng mình có thể đạt được những ước mơ này nhưng sự thật là họ không 
bao giờ đạt được.” 


Loại người này trước đây tôi không mấy chú ý, cho đến một ngày nọ khi 
tôi hỏi một người đàn ông, “Nếu ông có tất cả số tiên mọi người trên thế giới 
này cộng lại thì ông sẽ đi du lịch ở đầu?” 

Ông trả lời, “Tôi sẽ bay đến California để thăm chị tôi. Mười bốn năm nay 
tôi chưa gặp mặt chị ấy và tôi rất muốn được gặp chị ấy, nhất là trước khi các 
con chị lớn hơn nữa. Đó là chuyến đi mơ ước của tôi.” 


Nghe xong tôi bảo, “Nhưng ông chỉ cần có 500 đôla là đi được rồi. Tại sao 
ông không thực hiện ước mơ của mình bầy giờ?” 

“Q, tôi sẽ đi chứ, nhưng không phải là bây giờ. Hiện giờ tôi đang rất bận.” 

Sau lần gặp gỡ với người đàn ông này, tôi nhận thấy rằng kiểu người ước 
mơ này phố biển hơn tôi nghĩ. Những người này sống và mơ những ước mơ 
họ có thể đạt được nhưng dường như họ không bao giờ cố gắng để biến chúng 
thành hiện thực. Sau này bạn sẽ nghe họ nói rằng, “Bạn biết không, lẽ ra tôi 
đã làm điều đó nhiều năm về trước nhưng tôi chăng có lúc nào rảnh để bắt 
đầu làm cả.” 

Người cha giàu bảo, “Loại người này thường là loại nguy hiểm nhất. Họ 
sống như những chú rùa, rụt đầu vào cái mai dày yên tĩnh của chính mình. 
Nếu con gõ lên chiếc mai này và nhòm vào một trong những cái lỗ trên mai 
thì chúng thường thò đầu ra và cắn con.” Bài học là hãy cứ để những chú rùa 
mơ mộng tiếp tục những ước mơ của chúng. Hầu hết những ước mơ này sẽ 


chăng đi đến đầu và điều này hoàn toàn tốt đối với chúng. 


3. Những người có ước mơ và đạt được mơ ước của mình nhưng 
không tiếp tục mơ ước nữa. Có lần một người bạn của tôi nói với tôi rằng, 
“Hai mươi năm trước, tôi mơ ước trở thành một bác sĩ. Giờ đây tôi đã thành 
bác sĩ nhưng tôi cảm thấy cuộc đời thật tẻ nhạt. Làm bác sĩ thì vẫn rất thú vị 
nhưng tôi có cảm giác thiếu điều gì đó.” 


Đây là ví dụ về một người thành công trong việc thực hiện ước mơ của 
mình và vẫn tiếp tục sống theo ước mơ đó. Cảm giác tẻ nhạt thường là dấu 
hiệu cho biết đã đến lúc phải thay đổi ước mơ. Người cha giàu thường bảo, 
“Nhiều người làm những nghề họ từng mơ ước khi họ còn đang ngồi trên ghế 
nhà trường, vấn đề là họ đã ra khỏi trường nhiều năm rồi. Đã đến lúc họ mơ 
một ước mơ mới và tìm kiếm cuộc phiêu lưu mới.” 


4. Những người mơ những ước mơ vĩ đại nhưng không có kế hoạch 
hiện thực hóa ước mơ đó... thể là họ không đạt được øì cả. Tôi nghĩ chúng 
ta đều quen biết một người nào đó thuộc loại người này. Những người nà 
thường nói, “Tôi vừa mới có một đột phá vượt bậc. Để tôi nói cho anh biết về 
kế hoạch mới của tôi” hay, “Lần này mọi chuyện sẽ khác hăn” hay, “Tôi sắp 
có một thay đổi mới” hay, “Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn, thanh toán hết hóa 
đơn còn nợ và bắt đầu dành dụm” hay, “Tôi vừa mới nghe đồn có một công ty 
mới mở văn phòng ở thị trấn và họ đang tìm kiếm ứng viên có bằng cấp như 
tôi. Đây có thể là một cơ hội làm thay đối cuộc đời tôi.” 


Người cha giàu bảo, “Rất ít người tự mình đạt được ước mơ của họ. Kiểu 
người này thường cố gắng đạt được nhiều thứ, nhưng họ cố tự mình đạt được 
những thứ này. Loại người này nên duy trì những ước mơ tầm cỡ như thế, với 
điều kiện là lên kế hoạch và huy động nhân lực để giúp họ biến ước mơ thành 
hiện thực.” 


5. Người có những ước mơ vĩ đại và đạt được những ước mơ đó rồi 
tiếp tục mơ những ước mơ to lớn khác. Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều 
mong muốn trở thành loại người này. Tôi biết tôi cũng mong muốn như thế. 


Một trong những điều mới mẻ nhất xảy đến với tôi khi đang nghiên cứu 
một số công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới là tôi thấy mình mơ những ước 
mơ còn to lớn hơn nhiều. Công ty khuyến khích mọi người mơ những ước mơ 
to tát và thực hiện những ước mơ này. Nhiều công ty truyền thông lại không 
muốn nhân viên mơ những ước mơ của riêng mình. 


Rất nhiều lần, tôi gặp những người có bạn bè hay bản thân họ làm việc cho 
các doanh nghiệp cố tình giết chết ước mơ của nhân viên. Tôi ủng hộ lĩnh vực 
kinh doanh tiếp thị mạng lưới vì đó là lĩnh vực được hình thành bởi những 
người thực sự mong muốn mọi người có những ước mơ vĩ đại và hỗ trợ họ 
vạch ra kế hoạch kinh doanh, tổ chức đào tạo, đề ra kỷ luật và biến ước mơ 
của họ thành hiện thực. 


TÓM TẮT 


Nếu bạn là người có những ước mơ vĩ đại và mong muốn hỗ trợ người 
khác biến ước mơ to lớn của họ thành hiện thực thì một doanh nghiệp kinh 
doanh tiếp thị mạng lưới chính là kiểu doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm. Lúc 
đầu bạn có thể làm việc bán thời gian đến khi công việc phát triển lên, bạn có 
thể giúp những người khác bát đầu công việc bán thời gian của họ. Đây là 
một giá trị đáng có - một công việc và những người giúp đỡ người khác biến 
ước mơ của họ thành sự thật. 


NHỮNG ƯỚC MƠ VĨ ĐẠI CỦA BẠN LÀ GÌ? 


Lúc này điều quan trọng là bạn dành ít thời gian để suy nghĩ, mơ tưởng, rồi 
viết ra những ước mơ của mình. Khoảng trống dưới đây được dành cho bạn 
để bạn soi rõ bản thần mình và viết ra giấy những ước mơ của chính bạn. 


Sau khi đã viết ra những ước mơ của mình, có thể bạn sẽ cần trao đổi 
những ước mơ này với người có thể giúp đỡ bạn đạt được mọi thứ bạn muốn. 
Người đó có thể là người tặng bạn quyển sách này. 


MỘT GIÁ TRỊ NHỎ NỬA 


Phần này tống kết các chương về cảm nhận cá nhân tôi, đó là tám giá trị 
tiềm ẩn trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Ngoài ra, còn ba giá trị tiềm ẩn 
nữa nêu trong Phần phụ lục; chúng là những giá trị mà hai người phụ nữ quan 
trọng nhất đời tôi cho là quan trọng trong việc tạo lập một doanh nghiệp. 

Người thứ nhất là vợ tôi, Kim. Cô viết về giá trị của hôn nhân và việc kinh 
doanh. 

Người thứ hai là người bạn đồng nghiệp của tôi và cũng là đồng tác giả của 
bộ sách này. Cô ấy là Sharon L. Lechter. Sharon viết về tác động của việc xây 
dựng công ty gia đình và làm cách nào chúng ta có thể hưởng những ưu đãi 
về thuế như người giàu được hưởng. Người con trai của Sharon là Phillip, 
đang làm việc cho công ty có trang web tên richdad.com và cậu làm lợi rất 
nhiều cho công ty. Không chỉ cậu mà Sharon, vốn là một nữ doanh nhân tài 
năng, có lợi thế là dành nhiều thời gian đào tạo và dẫn dắt cậu con trai của 
mình gia nhập thế giới kinh doanh. 


CHƯƠNG 11 


Giá trị thứ 9: 
Hôn nhân và kinh doanh 


KIM KIYOSAKI viết 


Robert và tôi hẹn hò lần đầu tiên vào tháng Hai năm 1984 ở Honolulu, 
Hawaii. Chiều hôm đó, anh ấy hỏi tôi, “Em muốn làm điều gì trong đời?” Tôi 
đáp, “Em muốn có một công ty riêng.” Lúc đó, tôi đang quản lý một tờ tạp chí 
ở Honolulu. Robert bảo, “Nếu em muốn thì anh sẽ chỉ lại em những điều anh 
biết và những điều người cha giàu đã dạy anh.” Trong vòng một tháng, chúng 
tôi cùng nhau thành lập công ty mới (cũng là công ty đầu tiên của tôi). 


Chúng tôi thiết kế một mẫu logo riêng, cho người thêu mẫu logo trên áo 
somi và áo jacket rồi đi khắp nước Mỹ để chào bán những sản phẩm của 
chúng tôi. Mục đích chính của kinh doanh này là để kiếm đủ tiền trang trải 
cho chương trình học kéo dài một năm của chúng tôi (tham gia các buổi hội 
thảo bàn về kinh doanh, các buổi gặp gỡ và thảo luận xuyên quốc gia) đồng 
thời chuẩn bị cho công việc kinh doanh tiếp theo mà chúng tôi dự định tiến 
hành. Chúng tôi hoàn thành mục tiêu một năm của mình và kết thúc việc kinh 
doanh áo sơmi và áo jacket. 


Tháng 12 năm 1984, chúng tôi bán tất cả mọi thứ chúng tôi có ở Hawaii và 
đời đến miền Nam Califomia để bắt đầu việc kinh doanh kế tiếp. Chỉ trong 2 
tháng, chúng tôi đã tiêu hết khoản tiết kiệm mà chúng tôi có. Chúng tôi bị phá 
sản. Chúng tôi phải gð cửa nhà bạn bè để xin tá túc qua dëm. Chúng tôi ngủ 
vất vưởng trên bãi biển. Có nhiều đêm chúng tôi phải ngủ trong một chiếc 
Toyota cũ chúng tôi mượn được. Gia đình tôi nghĩ chúng tôi thật điên rồ. Bạn 
bè chúng tôi cũng nghĩ thế. Thậm chí có lúc chúng tôi cũng nghĩ vậy. 


Thành thật mà nói, tôi không chắc là chúng tôi có thể vượt qua tình cảnh 
đó để được như ngày hôm nay nếu chúng tôi không có nhau. Nhiều đêm 
chúng tôi ôm nhau để tránh bão. Bạn hỏi lúc đó tôi có sợ không hả? Có chứ. 
Y chí tôi có bị lung lay không ư? Có chứ. Tôi có nghĩ đến những thời khắc 
mà chúng tôi thất bại không w? Chắc chắn rồi! Tuy nhiên chúng tôi kiên quyết 
đi tiếp. Hơn thế nữa, chúng tôi đã đi tiếp. 

Điều giúp chúng tôi vẫn tiếp tục chính là quyết tâm xây dựng công ty của 
chính mình, và quan trọng hơn cả là không được trở lại thời gian ngửa tay 
nhận từng kỳ lương. Thời gian đó chuyện tìm việc làm rất đơn giản. Nhưng 
đối với chúng tôi điêu đó có nghĩa là chúng tôi đang đi thụt lùi. Chúng tôi biết 
chúng tôi muốn gì; chúng tôi chỉ không chắc làm cách nào để đạt được điều 
đó (Điều này có vẻ như là chủ đề phổ biến trong cuộc sống của chúng ta). 

Cuối cùng chúng tôi đã không quay đầu lại. Chúng tôi cố bám trụ với ước 
mơ của mình. Chúng tôi xây dựng được một công ty - công ty đào tạo quốc tế 
hoạt động ở sáu quốc gia. Đến năm 1994, chúng tôi bán công ty đó và ngày 
nay chúng tôi dành phần lớn thời gian cho việc đầu tư và cho việc kinh doanh 


bộ sách Dạy con làm giàu. 
ĐIỀU TÔI THẬT SỰ MONG MUỐN 


Có một điều mà tôi chưa nói cho Robert biết trong dëm hẹn hò đầu tiên. 
Ngoài công ty riêng của mình, tôi còn muốn người bạn đời của mình cũng là 
đồng nghiệp của tôi. Xây dựng một công ty tiêu phí tất cả mọi thứ. Tôi muốn 
phát triển cùng với người bạn đời của mình chứ không phải phát triển cho 
riêng mình vì chúng tôi không bao giờ được gặp nhau, vì chúng tôi có những 
mối bận tâm khác nhau, hay vì chúng tôi đang đi về những hướng khác nhau. 
Tôi không muốn chúng tôi giống như nhiều đôi vợ chồng khác mà tôi thấy ở 
các nhà hàng. Họ chỉ ngồi đó trong lặng yên vì không có gì để trao đổi với 
nhau. Robert và tôi có những cuộc chuyện trò lúc thì sôi nổi, lúc thì nảy lửa, 
lúc thì mu mến, lúc thì đối lập... nhưng chúng tôi luôn có nhiều cuộc trò 
chuyên và điều quý giá nhất dành cho tôi chính là với những kinh nghiệm 
phát huy bản thân trong suốt quá trình phát triển doanh nghiệp, tôi đều chia sẻ 
hàng ngày với Robert. 


PHÁT TRIỂN BẢN THÂN 


Khi hồi tưởng lại năm đầu tiên thành lập công ty, tôi phải công nhận đó là 
một năm tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng tôi. Tôi vô cùng căng thẳng, lòng tự 
trọng bị tốn thương và quan hệ giữa hai chúng tôi không phải lúc nào cũng 
hòa thuận. Tuy nhiên, nghĩ lại thì đó có thể là điều tốt đẹp nhất xảy đến với 
chúng tôi. Nhờ vượt qua những giai đoạn khó khăn như vậy mà chúng tôi 
được như ngày nay. Kết quả là, Robert và tôi đều trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin 
hơn và chắc chắn là nhanh trí hơn nhờ trải qua những trải nghiệm này. Không 
những thế, tình yêu, lòng tôn trọng và niềm hạnh phúc trong hôn nhân của 
chúng tôi còn vượt ra khỏi những ước mơ hoang đường nhất của tôi. 


LÀM VIỆC CÙNG NHAU 
Trong lĩnh vực kinh doanh tiếp thị mạng lưới, tôi chứng kiến nhiều cặp vợ 
chồng cùng nhau xây dựng công việc kinh doanh của họ. Theo tôi, đây là 
cách kinh doanh hoàn hảo cho các cặp vợ chồng mong muốn cùng nhau làm 
kinh doanh vì một số lý do sau: 
1. Đây là việc kinh doanh, mà vợ chồng bạn có thể bắt đầu làm bán thời 
gian. 
2. Bạn làm chủ thời gian để phù hợp với kế hoạch đề ra. 


3. Lĩnh vực này gắn kết các thành viên trong gia đình cùng làm việc với 
nhau. 


4. ` Nhiều người thành đạt nhất trong ngành này là những cặp vợ chồng. 
5. Các khóa đào tạo mà nhiều công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới tổ chức 
cho phép các đôi vợ chồng cùng học và cùng nhau phát triển. 

Đó là một số lợi thế cho các đôi vợ chồng. Bây giờ tôi xin thú thật, cùng 
làm kinh doanh với vợ hoặc chồng mình không hắn là điều dễ dàng nhất trên 
thế gian. Đúng là Robert và tôi có những lúc bất đồng nhưng tôi sẽ nói rằng 
đó là những thời điểm quý giá đối với chúng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau xây 
dựng nhiều kế hoạch kinh doanh. Nhiều năm trước, chúng tôi cứ nghĩ rằng sẽ 
tốt hơn nếu chúng tôi có kế hoạch kinh doanh riêng trong hai lĩnh vực khác 
nhau. Nhưng chúng tôi nghĩ mãi về những lựa chọn này và rõ ràng là chúng 
tôi muốn cùng nhau xây dựng việc kinh doanh chứ không phải tách riêng ra. 

Đối với tôi, điều quan trọng là Robert và tôi có cùng những giá trị, mục tiêu 
và trên hết là cùng sứ mệnh. Vì chúng tôi luôn học tập cùng nhau, chúng tôi 
cùng tiến bộ. Thậm chí chúng tôi còn đề ra nguyên tắc là nếu một người trong 
chúng tôi tham gia một buổi hội thảo đào tạo hay một cuộc hội thảo thì cả hai 
người sẽ tham gia. Điều làm chúng tôi vui thú là chúng tôi luôn nói về công 
việc kinh doanh của chúng tôi - tìm biện pháp để công việc tốt hơn, gặp gỡ 
nhiều người mới và khám phá những ý tưởng mới lạ. 

Không phải ai cũng muốn làm việc với vợ hay chồng mình. Tôi nhận ra 
điều này. Nhưng đối với tôi, tôi sẽ không đối những oi tôi đã trải qua. 

Thân ái, 


Kim Kiyosaki 


CHƯƠNG 12 
Giá trị thứ 10: 


Doanh nghiệp gia đình 
SHARON L. LECHTER, CDA viết 


Trong quyển sách này, Robert và tôi đã liệt kê một số lợi ích cơ bản của 
việc khởi nghiệp với một công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới. 


1. Chi phí gia nhập một công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới thấp. 

2. Không cần băng cấp hay học vấn cao. 

3. Ai cũng có thể vào làm việc bất kể giới tính, tuổi tác hay chủng tộc. 

4. Công ty cung cấp các hệ thống chuẩn mực, trên nên tảng thành công có 


sẵn, từ đó giúp bạn xây dựng nghề nghiệp cho riêng mình. 


5. Nhiều công ty tổ chức các chương trình và các khóa đào tạo tốt giúp bạn 
trở nên thành công. 


6. Những người bán hàng thành công và giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng 
giúp đỡ bạn trong suốt cuộc hành trình. 


7. Bạn có thể bắt đầu công việc bán thời gian và gầy dựng từ từ trong khi 
vẫn làm công việc hiện tại. 


8. Có rất nhiều ưu đãi về thuế dành cho chủ doanh nghiệp trong khi nếu bạn 
là nhân viên thì không có được lợi thế đó. 


Ngoài ra còn có một lợi ích quan trọng khác, hay đúng hơn là giá trị khác 
trong việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Đó là giá trị mà một công ty thành 
công trong việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới đem đến cho gia đình. Robert 
yêu cầu tôi chia sẻ những cảm nghĩ của riêng tôi về giá trị dành cho gia đình 
rút từ kinh nghiệm cá nhân của tồi. 


GIA ĐÌNH TÔI 


Gia đình là điều quan trọng nhất đối với tôi. Chồng tôi, Michael và các con 
tôi, Phillip, Shelly và Rick là tất cả của đời tôi. Tuy nhiên, ngay sau khi chúng 
tôi cưới nhau không lâu, Michael và tôi ngày càng thành công trong sự 
nghiệp, nhưng chúng tôi lại nhận thấy ngày càng dành ít thời gian cho con cái 
do yêu cầu của công việc. Chúng tôi đều là những con nghiện làm việc và 
chúng tôi biết rằng phải có gì đó thay dối. 


Trong khi Michael tiếp tục làm việc nhiều giờ hơn thì tôi tìm cách làm việc 
tại gia để có thể ở gần các con hơn. Thật may mắn cho tôi vì được lựa chọn để 
dung hòa giữa công việc và mối quan tâm của tôi với tư cách là một người 
mẹ. Ví dụ, khi các con tôi còn nhỏ tôi lo chúng mất đi sở thích đọc sách vì thế 
tôi đến làm với một người bạn có ý tưởng về sách nói dành cho trẻ con. Khi 
Phillip, đứa con đầu lòng của chúng tôi, vào trường đại học và lâm vào tình 
trạng nợ thẻ tín dụng trước tháng 12 trong năm nhất, tôi đã rất suy sụp. Là 
một CDA. tôi ngỡ răng mình đã dạy các con về việc chỉ tiêu tiền bạc nhưng 
việc xảy ra 'với con trai tôi cho thấy tôi chưa làm đủ tốt. Tôi chuyển mối quan 
tâm của mình vào việc đưa vấn đề giáo dục tài chính vào chương trình học 
phổ thông. 

Mặc dù tôi càng có nhiều thời gian ở gần con cái, các con tôi vẫn thiếu 
thốn thời gian ở bên cha chúng ... và anh cũng không có mấy thời gian ở bên 
chúng khi chúng còn nhỏ. Chúng tôi rất ít khi tổ chức các chuyến dã ngoại 
hay du lịch cùng nhau. Chúng tôi đã rất thành công và trở nên giàu có nếu xét 
theo chuẩn mực xã hội nhưng thời gian sinh hoạt gia đình thì trái ngược hăn. 
Rất nhiều, nếu không nói là hầu hêt bạn bè của chúng tôi cũng lâm vào hoàn 
cảnh như thế: người nào càng thành công trong sự nghiệp thì càng dành ít thời 
gian cho gia đình. Chúng tôi đều nghĩ răng cách sống như thế là bình thường 
thôi. 

Ba năm sau, Michael giới thiệu tôi với Robert, và mọi thứ đã thay dối. 


RICHDAD VÀ GIA ĐÌNH LECHTER 


Trong quá trình làm việc với Robert để phát triển loạt sách, trò chơi, và các 
thể loại khác về Rich dad, Michael và tôi có dịp cho bọn trẻ tham gia và 
chúng tôi đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống của chúng trong 
suốt khoảng thời gian này. Chúng không những học được những bài học của 
người cha giàu về cách sống mà còn có nhiều thời gian học tập và sinh hoạt 
cùng với chúng tôi, điều này giúp các thành viên trong gia đình gắn bó với 
nhau hơn rất nhiều. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự và tự hào vì Phillip đã đóng 
góp đáng kể khi gia nhập đội ngũ “Rich Dad”. Tôi rất vui và hứng thú khi làm 
việc với Phil và chứng kiến sự trưởng thành của con trong công ty gia đình. 
Nhờ làm theo những bài học trong bộ sách về cách làm việc để học hỏi chứ 
không phải để kiếm tiền, Phillip ngày càng tích lũy nhiều kinh nghiệm và hiểu 
biết giúp đưa công ty lên tầm cao mới. Không những thế, phần thưởng quý 
giá hơn cho riêng gia đình chúng tôi là mối quan hệ của các thành viên trong 
gia đình thật sự được thắt chặt hơn khi chúng tôi vừa học hỏi vừa làm việc 
cùng nhau cho một mục tiêu chung. 


Khoảng thời gian chúng tôi chia sẻ thông điệp của bộ sách Dạy con làm 
giàu với các con và thấy chúng giác ngộ các thông điệp này là khoảng thời 
gian tuyệt vời. Điều này đã trở thành việc kinh doanh của gia đình chúng tôi. 


TẠO DỰNG VIỆC KINH DOANH CỦA GIA ĐÌNH BẠN 


Điều này có liên hệ với kinh doanh tiếp thị mạng lưới như thế nào? Vài 
năm gần dây tôi có dịp quen biết nhiều người cũng như nhiều gia đình tuyệt 
vời và thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh tiếp thị mạng lưới và tôi nhận thấy 
họ cùng có chung các phẩm chất sau đây: 

1. Rất quan tâm đến gia đình. 

2. Quý trọng khoảng thời gian rảnh rỗi mà sự thành công cho phép họ dành 
cho gia đình. 

3. Con cái học được nhiều điều bổ ích từ việc kinh doanh tiếp thị mạng lưới 
bằng cách tham gia với cha mẹ chúng. 

4. Tố chức nhiều cuộc d chơi gia đình và các chuyến đi làm ăn gia đình hơn 
chúng tôi từng làm. 

5. Con cái học được ích lợi từ thu nhập thụ động và chương trình giáo dục 
tài chính từ lúc nhỏ. 

6. Con cái thường lựa chọn tham gia vào các công việc kinh doanh theo sở 
thích của chúng. 

7. Nhiều gia đình đặt ra các mục tiêu gia đình và cùng nhau làm việc vì một 
mục tiêu chung. 

8. Thông thường, người bố hay người mẹ tiếp tục làm việc toàn thời gian 


trong khi người con lại bắt đầu thành lập công ty kinh doanh tiếp thị mạng 
lưới. 

9. Chính bản chất của công việc này giúp gắn kết các thành viên gia đình lại 
với nhau thành một khối thống nhất. 


SỰ GIÀU CÓ ĐÍCH THỰC ĐƯỢC ĐO LƯỜNG BẰNG THỜI GIAN CHỨ 
KHÔNG PHẢI TIỀN BAC 


Trước đây tôi không dành đủ thời gian cho con cái khi chúng đang trưởng 
thành, và giờ đây tất cả đều đã lớn, tôi thật sự coi trọng giá trị của quan điểm 
gia đình là trên hết của những người thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh tiếp 
thị mạng lưới. Quả là một món quà to lớn khi được gầy dựng công việc kinh 
doanh của mình VOI các thành viên trong gia đình thay vì CHO các thành 
viên trong gia đình. 

Người cha giàu định nghĩa sự giàu có về mặt thời gian chứ không phải là 
tiền bạc. Bạn càng thành công bao nhiêu thì bạn càng có nhiều thời gian và tự 
do dành cho gia đình bạn bấy nhiêu. 

Chúc mừng đã lựa chọn việc kinh doanh trên nền tảng quan tâm đến gia 
đình. Xin cầu chúc cho gia đình, bạn chia sẻ những món quà của tình yêu và 
của sự gắn bó từ thành công của bạn! 

Thân ái, 


Sharon Lechter 


CHUONG 13 


Giá trị thứ 11: Làm thế nào để hưởng ưu đãi về thuế 
như người giàu được hưởng 


SHARON L. LECHTER, C.P.A. viết 
QUAN TÂM ĐẾN CÔNG VIỆC CỦA MÌNH 


Bạn có quan tâm đến công việc của mình không? Nếu là một nhân viên, 
việc làm từ 8 giờ đến 5 giờ không phải là vấn đề mà chính là việc bạn làm gì 


với số tiền lương sau khi nhận được. 


Nói cách khác, việc bạn làm gì từ 8 đến 5 là chuyên môn của bạn hay nghề 
nghiệp của bạn. Điều mà bạn làm với tiền lương mới chính là công việc của 
bạn. Có rất nhiều người trông cậy vào chủ của mình hay chính phủ. 


BẠN ĐANG LÀM VIỆC CHO AI? 


Lãy ví dụ lương mỗi năm của bạn là 48.000 đôla. Nói cách khác, bạn được 
trả 4.000 đôla mỗi tháng để trông chừng việc kinh doanh của ông chủ bạn. 
Sau đó bạn nhận được phiếu lương chỉ còn lại 2.500 đôla. 1,500 đôla kia được 
đóng thuế để lo việc của chính phủ. Rồi bạn còn phải trả góp cho ngân hàng 
1.500 đôla nữa. Chứng tỏ rằng bạn quan tâm đến công việc của ngân hàng. Và 
đừng quên rằng bạn còn phải thanh toán cho khoản cân đối thẻ tín dụng nữa 
chứ. Vậy là mất thêm 400 đôla nữa cho công ty thẻ tín dụng. Rồi lại mất 440 
đôla cho khoản chi tiêu hằng ngày. Bạn còn lại bao nhiêu? Vào cuối tháng 
bạn may mắn có được 160 đôla để tiết kiệm, nghĩa là cứ mỗi tiếng làm việc 
bạn kiếm được 1 đôla cho chính mình. 


Chúng ta hãy xem lại: 
Tiền lương $4.000 Bạn làm việc cho ông chủ của bạn 
Trừ đi: 
Thuế $1.500 Bạn làm việc cho chính phủ 
Trả góp $1.500 Bạn làm việc cho ngân hàng 
Thẻ tín dyng $400 Bạn làm việc cho công ty thẻ tín dụng 
CP sinh hoat $440 Bạn làm việc cho chủ nợ ban 
Còn lại $ 160 Bạn làm việc cho bạn 


Bạn làm bao nhiêu tiền không quan trọng, điều quan trọng là bạn để dành 
được bao nhiêu. Phần lớn mọi người làm việc cho người khác chứ không phải 
cho bản thân mình. Cuộc chiến tài chính thường là hệ quả trực tiếp của những 
người làm việc cả đời cho người khác để rồi cuối mỗi ngày làm việc họ không 


có gì cho bản thân. 


Để đảm bảo về mặt tài chính, bạn phải vun vén cho chuyện của bản thân. 
Chuyện của bạn xoay quanh cột tài sản, đối lập với cột thu nhập. Hãy học sự 
khác biệt giữa tài sản và tiêu sản trong tập 1 bộ sách này và bắt đầu mua hay 
gây dựng tài sản. Người giàu quan tâm đến cột tài sản, trong khi những người 
khác lại quan trọng cột thu nhập. Hãy bắt đầu lo cho chuyện của bản thân. 
Duy trì công việc hằng ngày nhưng hãy bắt đầu mua tài sản đích thực, không 
phải tiêu sản hay tài sản cá nhân vốn không có giá trị đích thực một khi bạn 
đem về nhà. Tiếp tục xây dựng cột tài sản và duy trì nó. Khi đã bỏ một đồng 
vào cột này thì đừng bao giờ lấy ra. Hãy xem mỗi đôla là một nhân viên của 
bạn. Tiền trong cột tài sản là tiền phục vụ bạn chứ không phải là ông chủ của 
bạn. 


Nhiều người cho rằng chúng tôi đang khuyên mọi người từ bỏ công việc 
họ đang làm. Đối với một số người, điều này có thể là câu trả lời đúng, nhưng 
không phải đối với tất cả mọi người. Chúng tôi muốn mọi người chịu trách 
nhiệm nhiều hơn đối với các quyết định tài chính mà họ đưa Ta. Hãy nhận 
thức rằng bạn được quyền lựa chọn cách bạn tiêu xài đối với mỗi đôla bạn có 
được. 


Rất khó để trở nên giàu có với khoản tiết kiệm 160 đôla mỗi tháng. Vậy thì 
bạn có những lựa chọn nào? 


e Làm thêm giờ? 


e Tìm thêm việc? 
e Ở nhà nhỏ hơn? 


e Bắt đầu việc kinh doanh của chính mình song song với công việc hiện 
có, hay làm bán thời gian? 


Tất cả những lựa chọn này sẽ giúp bạn kiếm thêm tiền nhưng lựa chọn nào 
có thể giúp bạn đạt được sự giàu có nhanh chóng nhất? Hai lựa chọn đầu tiên: 
làm thêm giờ và tìm thêm việc chỉ càng khiến tình trạng của bạn tồi tệ hơn và 
kết quả là bạn phải bỏ ra nhiều thời gian hơn làm việc cho người khác. Lựa 
chọn thứ ba có thể giúp bạn giảm phần trả góp mỗi tháng và có thể là một lựa 
chọn khả thi đối với bạn nhưng vẫn chỉ giúp giảm được một phần chỉ phí. 
Chúng ta hãy xét đến lựa chọn thứ tư, lập một công ty cho chính mình song 
song với công việc hiện tại, dù chỉ là duy trì công việc một cách tạm thời. 


Sự khác biệt giữa nhân viên và ông chủ là người nhân viên đóng thuế trước 
rồi thanh toán các khoản cht phí sau, trong khi người chủ thì thanh toán các 
chi phí trước rồi đóng thuế sau. Người chủ luôn đóng ít thuế hơn nhân viên 
đơn giản vì người chủ có thể giảm bớt khoản thu nhập mà họ phải đóng thuế! 


Là chủ, bạn còn có thể hưởng ưu đãi miễn giảm thuế vốn không dành cho 
các nhân viên. Với các sõ sách và sự cố vấn hợp lý, bạn còn có thể biến các 
khoản cht tiêu cá nhân thành các khoản chi tiêu cho công việc, giúp bạn đóng 
thuế ít đi một cách hợp pháp. Tất nhiên, doanh nghiệp của bạn phải có một 
mục tiêu kinh doanh hợp pháp hơn là chỉ tiết kiệm tiền nhờ được miễn giảm 
Ee Dưới đây là một số khấu hao trong hoạt động kinh doanh mà bạn có thể 
tận dụng: 


Chi phí văn phòng tại nhà 

Các phương tiện phục vụ kirửi doanh (máy tính, điện thoại di động) 
Văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng 

Dịch vụ Internet và điện thoại 

Phần mềm và phí duy trì đăng ký dịch vụ 

Phí xăng dầu và các chi phí xe cộ khác 

Phí du lịch, ăn uống và giải trí 

Quà cáp cho kinh doanh 

Bảo hiểm y tế 

Chi phí thuốc men 

Phí đào tạo và bồi dưỡng nhân viên 

Phí thù lao trông trẻ 

Chi phí nội thất 

Các khoản chi phí kiểu này có thể được miễn giảm thuế theo luật thuế Mỹ, 


“Tất cả cht phí thông thường và cần thiết đã cht hay phát sinh trong việc tiến 
hành kinh doanh trong suốt năm đóng thuế đều được miễn giảm.” 


O O O O O O O O O O O OO 


Là chủ doanh nghiệp, bạn còn có lợi thế sử dụng tiền doanh nghiệp thu 
được để tái đầu tư vào việc kinh doanh trước khi đóng thuế, thay vì bị chính 
phủ lấy đi một phần trước cả khi bạn nhận được tiền lương của mình. Chúng 
tôi không mong bạn trở thành chuyên gia về thuế nhưng bằng cách trở nên 
thận trọng hơn với các quy định về thuế cũng như quy định về miễn giảm 
thuế dành cho các chủ doanh nghiệp, bạn có thể kiếm được thu nhập đến mức 
tối đa và hạn chế đóng thuế đến mức tối thiểu một cách hợp pháp. Điều vô 
cùng quan trọng là tìm kiếm các cố vấn giúp đưa ra các giải pháp giảm khoản 
thuế phải đóng để xây dựng chiến lược phù hợp với việc kinh doanh và nhu 
cầu đầu tư của bạn, cũng như biết cách đặt những câu hỏi cho các nhà cố vån. 


Chúc bạn tìm thấy niềm vui trong việc chăm lo cho công việc kinh doanh 
của bạn! 


Sharon Lechter 


ROBERT T. KIYOSAKT 
Robert Kiyosaki là một nhà đầu tư, doanh nhân, nhà giáo dục và tác giả. 


Sinh ra và lớn lên tại Hawaii, Robert Kiyosaki là người Mỹ gốc Nhật đời 
thứ 4. Sau khi tốt nghiệp đại học tại New York, Robert tham gia Hải quân. 
Sau khi xuất ngũ, Robert làm nhân viên bán hàng ở công ty Xerox. Năm 
1977, ông bắt đầu công ty kinh doanh ví thể thao nylon Velcro. Và năm 1985, 
ông thành lập công ty đào tạo đa quốc gia về kinh doanh và đầu tư. 


Năm 1994, Robert sang nhượng công ty và qua những đầu tư của mình, 
ông có thể nghỉ hưu vào độ tuổi 47. 


Trong thời gian nghỉ hưu ngắn ngủi, Robert viết quyển Dạy con làm giàu 
(T.1) bán chạy nhất lúc bấy giờ với hơn 17 triệu bản trên toàn thế giới. Thành 
công của tập 1 đưa đường cho bộ sách Dạy con làm giàu - đến nay là 10 cuốn. 
Hầu hết đều có tên trong danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times, The 
Wall Street Journal, Business Week, USA Today và những tờ khác. 


Trước khi trở thành tác giả có sách bán chạy nhất, Robert tạo ra trò chơi 
giáo dục CASHFLOW 101 giúp giảng dạy từng cá nhân về chiến lược tài 
chính và đầu tư mà người cha giàu đã dạy ông trong nhiều năm. Đó cũng 
chính là những chiến lược đã tạo điều kiện cho Robert nghỉ hưu ở tuổi 47. 
Hàng trăm câu lạc bộ CASHFLOW, hoạt động độc lập với công ty “Rich 
Dad”, ra đời khắp thế giới. Hàng ngàn người họp mặt thường xuyên và cùng 
chơi CASHFLOW 101. 


Với sự ra mắt bản điện tử của CASHELOW 101, thành viên cộng đồng 
The Rich Dad trên toàn thế giới có thể cùng tập trung chơi và học qua mạng. 
CASHFLOW 202, phiên bản nâng cấp, hiện đang rất được ưa chuộng. 


Robert từng nói, “Chúng ta đến trường để học và làm việc cật lực để kiếm 
tiền. Tôi viết sách và tạo ra những sản phẩm có thể giúp con người bắt đồng 
tiền làm việc cật lực cho họ. Và rồi mọi người có thể hưởng thụ những tiện 
nghi trong thế giới tuyệt vời chúng ta đang sống.” 


Công ty Rich Dad là nỗ lực chung của Robert Kiyosaki, Kim Kiyosaki và 
Sharon Letcher, những người bắt tay cùng nâng cao kiến thức tài chính cho 
mọi người trên thế giới. 


KIM KIYOSAKI 


Kim Kiyosaki bước vào thế giới kinh doanh với vị trí đứng đầu của một 
công ty quảng cáo ở Honululu. Năm 25 tuổi, cô điều hành một tạp chí ở 
Honolulu phục vụ cho cộng đồng kinh doanh của thành phố. Không mất 


nhiều thời gian để tinh thần doanh nhân trong Kim bộc phát và 2 năm sau đó, 
cô bắt đầu phiêu lưu với công ty đầu tiên: công ty may mặc phân phối trên 
toàn nước Mỹ. 


Không lâu sau khi ra mắt công ty, Kim hợp tác cùng Robert Kiyosaki trong 
công ty đào tạo kinh doanh trên toàn thế giới. Công ty đã phát triển đến 11 
văn phòng ở 7 nước, tổ chức những buổi hội thảo kinh doanh cho hàng chục 
ngàn người tham dự. 


Năm 1989, Kim bắt đầu sự nghiệp đầu tư bất động sản với giao dịch đầu 
tiên là một căn nhà thuê 2 phòng ngủ nhỏ, một phòng tắm ở Portland, Oregon. 
Bây giờ, công ty đầu tư bất động sản của Kim chuyên mua, bán và quản lý 
những địa ốc đáng giá hàng triệu đôla. Kim nhiệt liệt tán thành và khuyến 
khích phụ nữ tham gia vào hoạt động đầu tư. Theo Kim, “Đầu tư sẽ đem lại 
sự tự do hoàn toàn cho người phụ nữ - tự do của việc không bao giờ bị lệ 
thuộc vào bất kỳ ai để có được cuộc sống tài chính thoải mái.” 


Kim và Robert kết hôn vào năm 1984, chuyển nhượng công ty đào tạo kinh 
doanh năm 1994 và “về hưu”. Năm 1997, Kim và Robert - với đối tác và cũng 
là đồng tác giả Dạy con làm giàu - Sharon Lechter - thành lập công ty để có 
thể mang thông điệp Dạy con làm giàu và sứ mệnh kiến thức tài chính - qua 
những quyển sách, chương trình trò chơi và những dụng cụ giáo dục khác - 
đến toàn thế giới. 


SHARON L.LECHTER 


Sharon Lechter, C.P.A, đồng tác giả loạt sách Dạy con làm giàu và đồng 
sáng lập tổ chức Rich Dad, dành trọn mọi nỗ lực chuyên môn cho sự nghiệp 
giáo dục. Tốt nghiệp với bằng danh dự về kế toán tại Đại học bang Florida, bà 
bắt đầu sự nghiệp với công ty Coopers & Lybrand. Sharon luôn nắm vị trí 
quản lý ở các công ty máy tính, bảo hiểm và xuất bản mặc dù vẫn nỗ lực học 
tiếp để có được bằng CDA. 


Sharon và chồng, Michael Lechter lấy nhau được hơn 20 năm và có 3 con, 
Phillip, Shelly và William. Trong thời gian con trưởng thành, bà luôn chủ 
động quan tâm đến việc học của con và nắm vai trò lãnh đạo ở những trường 
đó. Bà trở thành nhà hoạt động xã hội nhiệt thành trong các lĩnh vực toán học, 
vi tính và giáo dục. 


Năm 1989, bà cùng tham gia với nhà phát minh ra “sách đọc” điện tử đầu 
tiên và giúp ông ta mở rộng lĩnh vực sách điện tử sang thị trường quốc tế 
hàng triệu đôla. 


Đến giờ bà vẫn còn là nhà tiên phong trong việc phát triển và đưa những 
công nghệ giáo dục mới đến cuộc sống trẻ em một cách sáng tạo, thách thức 
và vui nhộn. Là đồng tác giả loạt sách Dạy con làm giàu, bà dành toàn bộ nỗ 
lực cho lĩnh vực giáo dục tài chính. 


Sharon nói, “Hệ thống giáo dục của chúng ta hiện giờ không thể theo kịp 
với những thay đổi về công nghệ toàn cầu hiện nay. Chúng ta phải dạy lớp trẻ 
những kỹ năng - vừa thuộc những môn học thường ngày vừa hiểu biết về tài 


chính - cần thiết để chúng không những tồn tại được mà còn sống một cách 
thịnh vượng trong thế giới này.” 


Là một người tận tụy, Sharon “trả nợ” cộng đồng bằng việc trở thành tình 
nguyện viên và nhà hảo tâm. Bà điều hành Quỹ Kiến thức tài chính và là nhà 
kêu gọi nhiệt tâm cho sự nghiệp giáo dục và nhu cầu trau dồi kiến thức tài 
chính. Sharon và Michael được trao bằng danh dự “Spirit of the Children” 
năm 2002 (tạm dịch “Tinh Thần vì Trẻ Em) bởi Quỹ Childhelp Mỹ, quỹ quốc 
gia bài trừ nạn lạm dụng trẻ em ở Mỹ. Và tháng 5 năm 2002, Sharon được chỉ 
định làm chủ tịch hội Phượng Hoàng của quỹ Childhelp Mỹ. 


Là thành viên năng nổ của tổ chức Phụ nữ làm chủ, bà thích thú làm việc 
cùng với những người phụ nữ chuyên nghiệp trong nước. 


Robert Kiyosaki, đối tác và cũng là bạn của bà tâm sự, “Sharon là một 
trong những doanh nhân bẩm sinh mà tôi gặp. Lòng kính trọng tôi dành cho 
bà tiếp tục lớn dần theo từng ngày cùng làm việc chung.” 


Ông Larry Kirshbaumm, chủ bút tờ Time Warner Book từng nói, “Những gì 
Sharon và Robert hoàn thành với Dạy con làm giàu là một kỳ công chưa từng 
thấy trong ngành xuất bản.” 


BLAIR SINGER 


Thông điệp rất rõ ràng. Để giàu có và thành công trong kinh doanh, bạn 
phải có khả năng bán hàng và dạy người khác bán hàng. Thứ hai, để xây dựng 
một doanh nghiệp thành công, bạn phải biết cách xây dựng đội ngũ với tinh 
thần chiến thắng bất kể ở hoàn cảnh nào. Blair Singer đã giúp tăng doanh thu 
của nhiều công ty và cá nhân trên toàn thế giới qua những bí quyết thực thi 
những yếu tố then chốt đó. 


Nếu người chủ hay lãnh đạo doanh nghiệp có thể bán hàng và in đậm tỉnh 
thần sở hữu, trách nhiệm giải trình, và đồng đội vào văn hóa công ty, thu nhập 
sẽ tăng vọt. Nếu không, doanh nghiệp sẽ chết. Công việc của Blair làm với 
hàng ngàn cá nhân và tổ chức cho phép họ trải nghiệm sự phát triển không 
song song, quay trở lại đầu tư và đạt được tự do tài chính. 


Ông là người tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ sự thay đổi cá nhân hay tổ 
chức, một người hướng dẫn và là một diễn giả công chúng năng động. 
Phương pháp tiếp cận của Blair là một trong những sự phát triển con người và 
nguồn cảm hứng tràn trề năng lượng, mãnh liệt và chính xác. Nhờ vào 
phương pháp tiếp cận gây ảnh hưởng mạnh này mà khả năng đặc biệt của ông 
có thể khiến toàn bộ tổ chức thay đối hoạt động một cách nhanh chóng và đạt 
được mức thành tích tối đa trong một thời gian ngắn. 

Blair là tác giả cuốn: “SalesDogs: You Do Not Have To Be An Attack Dog 


To Be Successful In Sales”, (tạm dịch “SalesDogs: Bạn không cần phải trở 
thành một chú chó tấn công để có thể thành công trong Bán hàng”) và ABC: 


of How to Build a Business Team that Wins (“Xây dựng một nhóm kinh 
doanh thành công”), vốn là một phân trong loat sách Rich Dad’s Advisors 
(tạm dịch “Cố vấn của người. cha giàu”). Ong thành lập và hiện tại đang điều 
hành công ty đào tạo quốc tế chuyên cung cấp những chiến lược đem lại sự 
thành công thay đổi cả cuộc đời, giúp cho hàng ngàn doanh nghiệp tăng thu 
nhập qua việc thành lập những đội bán hàng quán quân. 

Lúc đầu Blair là nhân viên bán hàng giỏi nhất và sau này là người có thành 
tích cao nhất trong hoạt động bán hàng phần mềm, bán hàng thanh toán tự 
động, vận tải hàng không, hậu cần ở cả thế giới tập đoàn và cũng là một 
doanh nhân/chủ doanh nghiệp. 15 năm qua, ông đã tổ chức hàng ngàn buổi 
hội thảo công chúng và cá nhân số lượng khán thính giả từ 3 người đến 300 
người và đến hơn 10.000 người. Khách hàng của ông có đặc thù là thường 
tăng doanh số bán hàng và thu nhập tăng từ 34% đến 260% chỉ trong một vài 
tháng ngắn tùy thuộc và từng ngành. Công ty ông có mặt ở hơn 20 nước và 
qua khắp 5 chầu lục. Ở nước ngoài, ông làm việc tập trung ở Singapore, Hồng 
Kông, Đông Nam Á, Úc và vùng chung quanh Pacific Rim. 


